Lời Đạo Sư 


Giáo huận khâu truyền của đức Bón sư 


HƯNGKAR RINPOCHE 
Khyentse Rigdzin Hungkar Dorje 


Ð 


Việt dịch: Hiếu Thiện 


8]. NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2016 








Lời Đạo Sư 


Giáo huán khâu truyện của đức Bồn sư 


HUNGKAR RINPOCHE 
Khyentse Rigdzin Hungkar Dorje 


Quyên I 


Ô 


Hà Nội 2016 








“đá ngời ẳ lo q9 tốc “âu của chúmg ta... 


Cạm nÏảu œ bí tuệ sắc Ôn và thấu suốt 
tháo Íq để nhệm na dược tí tuệ tàng ổ dưới 
những đàm, động thuên œóo cửœ âu tò 
tiến tất Gái Áo đ?ều ? d' gài uy du , 
đ, THàma củœ, Câu “âu 


MỤC LỤC 


Gửi những tâm lòng... {s~ 


TIỂU SỬ ĐỨC HUNGKAR DORJE TÔN QUÝ {5> 


PHẢN I: 2011 - VIỆT NAM {z>~ 


PHẢN II: 2012 - VIỆT NAM {z~ 


PHẢN III: THƯ RINPOCHE GỬI ĐỆ TỬ {s>~ 
1. Tương Duyên 
2. Gửi Người Tìm Thầy Học Đạo 
3. Động Lực Thiện Lành 
4. Pháp, Xá Lợi, Đạo Sư 


PHẢN IV: BÀI VIÉT CỦA RINPOCHE 


Nghệ Thuật Tây Tạng và Thế Giới Hiện Đại 


(ài 


“Nguyện con luôn thấy được 
tát cả việc Tháy làm 
đêu nhiệm mâu trong sảng.» 


Gọi Thầy từ chốn xa 


Cuốn sách Lời Đạo Sư - quyển I là tuyến tập các bài 
giảng của Ngài Hungkar DorJe Rinpoche tại Việt Nam năm 
2011, 2012, và một số bức thư Ngài gửi đệ tử từ năm 2009. 
Đức Tôn Quý Khyentse Rigdzin Hungkar DorJe là hóa thân 
chuyên thế của Do Khyentse, Đạo Sư vĩ đại của Tây Tạng, 
Tổ của dòng Longchen Nyingthig. Ở Tây Tạng, Ngài được 
tôn vinh là hiện thân của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. 


Những năm qua nhóm ấn tống, và nay là quỹ Zangdok 
Palri (Zangdok Palri Foundation), đã gửi tới các bạn 
nhiều bản ghi chép các bài giảng của Ngài Hungkar Dorje 
Rinpoche tại Việt Nam và một số nơi khác trên thế giới như 
Mỹ, Canada, Nga v.v. Nhiều bạn đạo đã bảy tỏ tắm lòng trân 
quý, khát khao đối với những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc, 
đi thăng vào lòng người của Ngài. Vì ân tình ấy của các bạn 


đều 


mà nñgười góp nhặt cảm thầy mình có lỗi nhiêu vê sự chậm 
trễ trong việc cho ra đời cuôn sách này. 


Việc ghi chép lại lời dạy của Rinpoche băng tiếng Anh! 
và dịch Việt, biên tập, thiết kế mĩ thuật, làm chế bản, dưới 
sự hướng dẫn của Ngài, để thành sách là công việc đòi hỏi 
phải rất công phu, cân thận, tốn nhiều thời gian, công sức. 
Đây là một trong những lý do khiến việc hoàn thành tập 
sách bị chậm. 


Lời nói của Rinpoche thường nhẹ nhàng nhưng hàm 
súc, đa nghĩa, mà ngữ nghĩa lại thường nương theo văn 
cảnh. Thiếu đi văn cảnh của pháp hội, đạo tràng ... thì việc 
chuyên tải những nghĩa hàm chứa đôi khi rất khó khăn. 

Rinpoche đã có lần trích lời nói của Nelson Mandela: 
“Nếu một người nói với một người khác băng ngoại ngữ thì 
lời nói chỉ động tới khối óc. Nhưng nếu người ấy nói với 
người kia bằng tiếng mẹ đẻ thì lời nói sẽ động tới con tim.” 


Mong ước của ñ#gưởi góp nhặt là tuy Rinpoche không 
trực tiếp nói với chúng ta bằng tiếng Việt, nhưng lời của 
Ngài vẫn thâm sâu vảo con tim người đọc, chứ không chỉ 
dừng nơi khối óc. 

Quỹ Zangdok Palri rất mong sẽ có đủ duyên lành đề gửi 
tới bạn đọc mỗi năm một cuốn trong seri sách Lởi Đạo ,%. 
Cuốn sách này là quyền I. Do đây là cuốn sách đầu tay, chắc 
, Theo yêu cầu của Rinpocbe các lời dạy của Ngài phải được chép trực 
tiêp từ lời giảng tiêng Anh của Ngài rôi sau đó dịch lại sang tiêng Việt 
thì mới có thê làm thành sách. 


chăn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong quý bạn đạo gần xa 
lượng thứ và chân tình góp ý đề chỉnh sửa cho các lần tái 
bản sau và những cuốn sách sau của seri được hoàn thiện 
hơn. 

Quỹ Zangdok Palri và người góp nhặt cũng xmn gửi lời 
cám ơn chân thành tới chư tăng ni, quý Phật tử và các bạn 
đạo gần xa đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ cho công việc ghi âm, 
ghi hình, chép bài giảng, dịch và làm chế bản, in ấn ... để 
có thể ra đời được cuốn sách này. Xin tùy hi công đức tất cả. 

Nguyện cầu từ tập sách nhỏ này sẽ bắt đầu muôn vàn 
hội ngộ cát tường. 


Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 
Cân bút. 


Người góp nhặt 





*. tô¿ cñẳmg có # để lặng Ấp raoàj mững 
t2ng điệm hở J20( mới nộ ông rhêm đá," 


HUNGKAR DOR.JE RINPOCHE 


Đức Tôn Quý Khyentse Rigdzin Hungkar DorJe là bậc 
hóa thân chuyên thế của Do Khyentse, Đạo Sư vĩ đại của 
Tây Tạng, Tổ của dòng Longchen Nyingthig Đại Viên Mãn, 
Cổ Mật. Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện thân của 
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. 


Hungkar DorJe Rinpoche sinh năm 1967, tại xứ Golok, 
Tây Tạng, trong một dòng họ của những Đại Thành Tựu 
giả. Năm 1989, Ngài tới tu viện Drepung, thuộc Gelugpa, 
theo tiếng gọi thiêng liêng của lời nguyện tiền kiếp: làm 
một đạo sư Phật Giáo Rime Bắt-bộ-phái. Năm 1991, Ngài 
vượt rặng Himalaya sang Ân Độ và khổ tu tại thánh địa 
Varanasi. Năm 1994, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài được chính 
thức đăng quang là hóa thân của Do Khyentse và Jigme 
Lingpa. Nhân dịp này Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết lời “Cầu 
Nguyện Trường Thọ Đức Hungkar Dorje Tôn Quý”, tôn 
vinh sứ mệnh tiếp nối dòng vàng Lịch Đại Tổ Sư Longchen 


Cài 


Nyingthig Đại Viên Mãn của Đức Hungkar DorJe Tôn Quý 


và tiên tri những thành tựu lỗi lạc trong đời này của Ngài. 


Năm 2000, Rinpoche chính thức trở thành lãnh bậc đạo 
tâm linh tối cao thứ 10 của tu viện Lung Ngon (Chokhor 
Ling), sứ mệnh được trao truyền từ thân phụ Ngài, Khai 
Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Lingpa. Tu viện Lung 
Ngon được thành lập bởi tiền thân của Rinpoche là Tổ 
Do Khyentse với sứ mệnh trì giữ và phát triển dòng pháp 
Longchen Nyingthig của Dzongchen. Hiện nay tu viện là 
một trong những trụ xứ lớn của Phật Giáo Tây Tạng, nơi có 
gần nghìn tăng, ni, hành giả yogi, học viên học viện Phật 
Pháp v.v. tu học. Tu viện nỗi tiếng với Đại Bảo Tháp Hòa 
Bình (một trong những Đại Bảo Tháp lớn nhất thế giới), 
Học viện Phật Pháp Chorig Lobling, Ni viện đầu tiên trong 
lịch sử Golok, v.v. Mỗi năm hàng chục vạn tăng, ni, Phật tử 


khắp mọi nơi đồ về đây thọ nhận giáo lí và tu học. 


Với đại nguyện hoằng dương chánh Pháp của chư Như 
Lai, Ngài tổ chức sưu tập, dịch thuật, biên tập, in ấn, xuất 
bản v.v. toàn bộ giáo lí và lời dạy của Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Đây là một dự án lớn với sự tham gia của nhiều người 
thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trên thế giới. Đề bảo 
tôn và truyền bá nền văn hóa Phật Giáo Tây Tạng độc nhất 


vô nhị, Ngài sáng lập và làm chủ tịch Quỹ Gesar Shepen, 


xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu Mayul, xây dựng Trường 
Giáo dục Truyền thống và Hiện đại Tây Tạng v.v. Rinpoche 
nói vào thời xưa ở Golok không có mi viện và Ngài không 
thê hiểu nổi tại sao phụ nữ nói chung và ni sư nói riêng 
không được tôn trọng. Vì vậy Ngài đã thành lập ni viện đầu 
tiên tại Golok. Giáo huấn của Rinpoche luôn lấy tình thương 
làm cốt tủy. Ngài dạy cân phải từ bi, không chỉ đối với con 
người mà cả đối với con vật. Ngài cổ vũ việc ăn chay, giáo 
dục đạo đức không sát sinh, hòa bình và hòa hợp. 

Năm 2005 Rinpoche bắt đầu truyền dạy Phật Pháp tại 
đất Mỹ. Từ đó, sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của Ngài trải 
rộng ra nhiều nơi trên thế giới: Mexico, Candada, Ức, Nga 
v.v. Đặc biệt, Rinpoche có kết nối duyên nghiệp rất sâu 
dày với đất nước và con người Việt Nam. Năm 2009, tại 
một hòn đảo nhỏ, cô tịch ở Nha Trang, Ngài đã viết lời cầu 
nguyện Phật Mẫu Hồng Tara (Kurukulle) “Xích Lôi Câu”. 
Với oai lực của bậc Thầy chứng ngộ Ngài đã giúp nhiều 
người dân bình thường hoặc hành giả ấn tu trong núi vượt 
qua những chướng nạn khủng khiếp. Từ đó tới nay, uy danh 
của Rinpoche ngày một lớn. Ở những nơi Rinpoche tới, mưa 
pháp của Ngài đã thâm khắp: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Sủi, 
chùa Báo Ân, chùa Thiên Khánh, chùa Phố Quang, chùa Từ 


Quang, chùa Lâm Huê v.v. Năm ngoái, nhận lời mời chính 


thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ngài đã tham dự Đại 
LỄ Vesak 2014. 


Giáo huấn của Rinpoche luôn hướng tới hòa bình và 
hòa hợp toàn nhân loại. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Ngài là tắm gương lớn về tinh thần hòa hợp đối với tất cả 


các truyền thống tôn giáo trên thế giới. 


Soạn bởi Hiếu Thiện (Lofsawa), 


Hà Nội, ngày 10.8.2015. 





'ất cá Ía nà ông ñy mãn, của cña tôi eÏguài đã 
clo tôi Cuộc Ống nu, cưng Íơm, tá Tu:g, cÏguài đã 
tao cho tôi cả, thong tách lồn Íao màu, đồ Á một đại 

đưuẽn đề đơn, đu, đã đạc clko mọi chứng đủãu từùnÄ,* 





2011 


VIỆT NAM 


(Giảng ngày 12.10.2011) 
HIẾN VÀ MẬT 


“Người tu phải kết hợp được cả hai truyền thống 
Hiển và Mật. ” 


& 


Việt Nam là một đất nước có truyền thống Phật giáo lâu 
đời, cho nên người Việt Nam cũng đã quen với giáo lý Phật 
đà từ rất lâu. Đây chính là nền tảng tốt đẹp để chúng ta có 
thể phát triển lên tiếp nữa. Trong đạo Phật có nhiều thừa, 
nhiều dòng phái khác nhau, Kim cương thừa Tây Tạng là 
một trong các thừa của Phật giáo. Kim cương thừa Tây Tạng 
tới Việt Nam mới được ít năm nay vì vậy vẫn còn rất mới mẻ 
với người Việt Nam. 

Xét theo xuất xứ, về căn bản đạo Phật Việt Nam có 
nguồn gốc từ Trung Hoa. Đạo Phật tới Trung Quốc khoảng 
400 năm trước khi tới Tây Tạng. Sự khác nhau giữa đạo 


Cà 


Phật ở Trung Hoa và đạo Phật Tây Tạng chủ yếu ở chỗ đạo 
Phật ở Trung Hoa về căn bản là Hiển giáo còn ở Tây Tạng 
là Mật giáo. Vì vậy các Phật tử Trung Hoa có kiến thức về 


Hiên giáo là căn bản, chứ không phải kiên thức vê Mật giáo. 


“... người tu Mật trước hết phải nghiên cứu 


giáo lý Hiên thát sâu sắc và đây đủ. ” 


Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có Hiển giáo. Hiền giáo 
ở Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam hay bất kì một nơi nào 
khác đều giống nhau. Còn ở Tây Tạng phần Mật giáo rất 
độc đáo, khác biệt hắn. Ở Tây Tạng có sự hòa trộn, hợp nhất 
giữa hai truyền thông Hiển và Mật. Trong truyền thống Mật 
giáo của Tây Tạng có những nét đặc thù của pháp tu, chắng 
hạn như pháp quán tưởng Bồn tôn, trì chú. Kim cương thừa 
có khởi nguồn từ Ân Độ và xuất hiện trong thời kỳ Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Sau đó Mật tông được truyền sang Tây 
Tạng và một số nước khác. Ở Trung Quốc Mật tông được 
truyền vào đời Đường. Ở Nhật Bản hay một số nước châu 
Á khác cũng có Mật tông. Riêng ở Việt Nam thì thầy không 
dám chắc răng có Mật tông hay không? 


Trong truyền thống Hiển giáo, chủ yêu hành giả phải tu 
tập để phát triển tâm bồ đề. Nuôi dưỡng tâm bồ đề cũng là 
điều chính yếu đối với người tu Mật thừa. Không tu tập để 
phát được tâm bồ đề thì không có cách nào để bước chân 
thật sự vào con đường của Kim cang thừa. Vì vậy cả hai 
truyền thông của Đại thừa với mục đích chung là phát tâm 
bồ đề đều hòa quyện với nhau, thông nhất với nhau. Kẻ chân 
tu phải kết hợp được cả hai truyền thống đó. Một người 
phát nguyện tu tập theo Kim cang thừa biết điều này. Tức là 
người tu phải kết hợp cả hai truyền thống Hiển và Mật. Hiền 
và Mật phải hợp nhất. 


Ngày nay mọi người trên thế giới đều biết rằng Phật 
giáo Tây Tạng về căn bản là Mật tông. Vì thế, có nhiều 
người hình dung rằng các đạo sư Tây Tạng giống như là 
các vị hành giả yogi, những cư sĩ hay đại loại như vậy. 
Nhưng thật ra đạo Phật Tây Tạng về căn bản lấy truyền 
thống Hiển giáo làm nên tảng, đặc biệt là truyền thống giới 


luật của Hiên giáo. 


“Nền tảng để xây dựng tu viện, lý do và cơ sở quan trọng 


để duy trì tu viện, chính là giới thanh tịnh. ” 


Tất cả các tu viện ở Tây Tạng đều xây dựng theo nguyên 
tắc đó. Nền tảng để xây dựng tu viện, lý do vả cơ sở quan 
trọng đề duy trì tu viện, chính là giới thanh tịnh. Một vị tu 
sĩ, dù là tăng hay ni, đều phải giữ giới nghiêm mật. Phải có 
hiểu biết đầy đủ, đúng đẫn về giới luật. Phải hiểu giới là 
gì và tại sao phải giữ giới luật. Nếu không có giới luật thì 
không thể có tu viện, không thể có được người tu hành. Các 
quý vị là người tu, rất cần phải biết điều đó, phải hiểu điều 
này. Chỉ như vậy chúng ta mới có được chung một nền tảng 


căn bản thống nhất trong Phật giáo. 


Trong các tu viện ở Tây Tạng, những người tu nghiên 
cứu chủ yếu là Hiển giáo - nhiều hơn là nghiên cứu về Mật. 
Chăng hạn, các vị sư trẻ khi muốn nghiên cứu giáo lý thì phải 
học qua tất cả các môn học căn bản của Hiển giáo như Logic 
học, Ba la mật, Trung quán, Giới luật v.v. Vậy một người tu 
Mật trước hết phải nghiên cứu giáo lý Hiển thật sâu sắc và 
đầy đủ, trước khi bước vào nghiên cứu giáo lý Mật. Đấy là 


một nguyên tắc căn bản của Kim cang thừa Tây Tạng. 


Ở Tây Tạng, người tu được dạy cả ba loại giới luật: Biệt 
giải thoát giới, Bồ tát giới, Mật giới. Truyền thống Mật giáo 
Tây Tạng cho phép người tu cùng một lúc có thê thọ và giữ 
cả ba loại giới luật đó. 

Trước hết một hành giả phải biết Biệt giải thoát giới. 
Gốc của Biệt giải thoát giới chính là ngũ giới. Trên nền tảng 
của Biệt giải thoát giới người tu xây dựng Bồ tát giới - phát 
nguyện tu tập đề trưởng dưỡng tâm bồ đề. Rồi trên nền tảng 
của Biệt giải thoát giới và Bồ tát giới, người tu nhận quán 
đảnh, nhận giáo huấn đề tu pháp quán tưởng bồn tôn, tu các 
nghi quỹ v.v. 

Về căn bản, tỉnh túy của Mật giới kết lại ở một chữ tri 
kiến thanh tịnh. Tức là, theo Kim cang thừa bản tánh của 
mọi hiện tượng trong pháp giới, của vạn pháp là thanh tịnh. 
Tính thanh tịnh của vạn pháp luôn luôn có mặt ở đó, từ vô 
thi. Lý do tại sao chúng ta không nhìn thấy được bản tánh 
thanh tịnh đó là vì chúng ta có chấp ngã, có nhiễm ô, có 
tham, sân, sĩ v.v. Những thứ đó che mờ, ngăn cản không 
cho chúng ta nhìn thấy được chân tánh của vạn pháp. Vậy 
khi một hành giả phát nguyện tu tập theo truyền thống Kim 
cương thừa, thọ giới của Kim cương thừa thì hành giả đó 
phải luôn nỗ lực hành trì để đạt tới tri kiến thanh tịnh. 


Như thầy đã nói ở phần trước, trên thế giới người ta hiểu 
Phật giáo Tây Tạng là Kim cương thừa. Và một số người có 
cách nghĩ sai lạc rằng đạo sư có nghĩa là yogi. Chúng ta nên 
phân biệt rõ hai khái niệm yogi và tu sĩ. Yogi không phải là 
tu sĩ và tu sĩ không thể là yogi. Trong truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng có yêu câu rất cao, rất nghiêm ngặt về việc các 
bậc Đạo sư năm giữ dòng Pháp phải là một vị tỳ kheo. Đạo 
Phật Tây Tạng yêu cầu rất cao về vẫn đề nảy. Chính vì vậy 
ở Tây Tạng mặc dù dân số rất nhỏ nhưng vẫn có nhiều vị sư 
tốt, tức là những vị tăng ni giữ giới trong sạch. Phân lớn các 
vị đạo sư ở Tây Tạng đều giữ giới tỳ kheo và không có gia 
đình. Họ phải giữ giới nguyện thật thanh tịnh và đây là điều 
quan trọng bậc nhất. 

Ở các nơi khác nhau tại Tây Tạng cũng có các vị yogi 
và một số vị đạo sư vĩ đại là yogi nhưng các vị đạo sư là tu 


sĩ nhiêu hơn nhiêu so với các vị đạo sư là yogI. 


DZOGPA CHENPO 
VÀ DÒNG TRUYÈÊN THỪA 


“... trị kiến của Dzogpa Chenpo là trì kiến tối thượng. ” 


& 


Phật giáo Tây Tạng có hai dòng phái lớn: Cô mật và 
Tân mật. Đó là cách phân chia theo truyền thống Mật thừa 
chứ không phải theo Hiển giáo. Theo truyền thống Kim 
cang thừa Tây Tạng thì phái Cổ mật là Nyingmapa và truyền 
thống Tân mật là Tân Kadampa (New Kadampa). 


Thời kỳ của vị vua Phật Trisong Deutsen, Tổ Liên Hoa 
Sanh cùng nhiều vị đại học giả của Ấn Độ đã được mời 
tới Tây Tạng để dịch các kinh sách Phật giáo, trong đó có 
kinh sách của Kim Cương thừa. Từ đó xuất hiện dòng phái 
Nyingmapa. Tiếp sau đó là thời Tân dịch. Trong thời kỳ 


này các dịch giả cũng có dịch rât nhiêu kinh sách, chủ yêu 


cu 


là Mật điển, từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng; ví dụ như 
Kalacharkra (Bánh xe thời gian). Truyền thống Tân dịch 
có các dòng phái lớn là Sakyapa, Kagyupa, Gelugpa, còn 
truyền thống Cựu dịch thì gắn liền với Nyingmapa. 


Dòng truyền thừa Longchen Ningthik thuộc về truyền 
thống Nyinemapa. Do chúng ta thuộc dòng Cổ mật nên vị 
Đạo sư chính của chúng ta là Đức Guru Rinpoche. Giáo 
lý Longchen Nyingthik là phục điển được chôn cất bởi 
Đức Guru Rinpoche và được Khai Mật tạng Vương Jigme 
Lingpa khai mở. 


Theo tri kiến của dòng Nyingmapa trong tất cả các tri 
kiến của Phật giáo tri kiến của Dzogpa Chenpo Đại Viên 
Mãn là tối thượng. Dzogpa Chenpo (Dzogchen) là Đạo Giải 
thoát Tối thượng. Theo dòng Cổ mật thì tri kiến của Dzogpa 
Chenpo là tri kiến tôi thượng, tri kiến quan trọng nhất có thê 
có được trên cõi đời nảy. 

Thành tựu cao nhất, thành tựu tối thượng của hành 
giả Dzogchen là đạt tới thân cầu vồng. Trong truyền thống 
Dzogchen có nhiều vị đại Đạo sư. Trong tất cả các vị Tổ của 
dòng Dzogchen Đại Viên Mãn thì những vị vĩ đại nhất phải 
kế đến là Đức Guru Rinpoche, Vairochana, Longchenpa. 
Đây là những vị Thầy quan trọng nhất trong lịch sử của 
dòng Cổ Mật. 


XU) 


Lý do tại sao các bậc Thầy đều dạy rằng Dzogchen là 
thừa cao nhất, thừa tối thượng của Phật Giáo? Trong các 
truyền thống khác của Phật giáo, ví dụ như trong các dòng 
phái khác của Mật thừa, cũng có những pháp tu, những 
chứng ngộ rất cao. Tuy nhiên, hành giả ở những truyền 
thống khác không thê đạt được chứng ngộ cao tới mức mà 
hành giả Dzogchen có thể đạt được. Khi tu theo các truyền 
thống khác, hành giả có thể đạt tới thành tựu tối thượng chỉ 
sau khi chết. Tức là họ vẫn phải đợi tới khi chết, trong thân 
trung ấm, thì mới có thê đạt tới chứng ngộ tối cao. Nhưng 
một hành giả Dzogchen thì không phải đợi tới khi chết, tức 
là không phải đợi tới giai đoạn thân trung âm. Họ có thể đạt 
thành tựu viên mãn ngay trong cuộc đời này. Tức là thân, 
khâu, ý tan hoàn toàn thành ánh sáng và hành giả đạt thân 


câu vông. 


Chữ đầu tiên trong cuốn ngondro là chữ “Dzogchen”. 
Chữ “Dzogchen” có hai thành tô là “Dzog” và “chen”. Chữ 
“Dzog” tiếng Tây Tạng có nghĩa là “viên mãn”, “toàn thiện”. 
Chữ “chen” tiếng Tây Tạng có nghĩa là “đại”, “vô biên”. Thế 
nào có nghĩa là “Dzog.” Thế nào có nghĩa là “chen”. Viên 
mãn - cái gì viên mãn? Vạn pháp trong luân hồi và Niết bàn 


vốn tự chúng trong chân tánh là viên mãn. Dzogchen là như 


vậy. Trong chân tâm bản tánh của mỗi chúng sinh vạn pháp 


vốn là viên mãn. Đó là Dzogpa Chenpo Đại Viên Mãn. 


“... tỉnh túy của Mật giới kết lại ở một chữ 
tri kiến thanh tịnh. ” 


Vạn pháp vốn là viên mãn, thanh tịnh trong thật tánh 
của chúng - điều nảy có ý nghĩa gì? Nếu ta chứng được 
chân tâm thì có thế nhận thấy tất cả vạn pháp và chân tánh 
của chúng. Và nếu trụ được trong tánh thì trong cảnh giới đó 
ta có thể phát triển trí huệ thù thăng. Khi hành giả trụ được 
trong cảnh giới đó thì vô minh, che chướng, bám chấp trong 
tâm sẽ bị đoạn diệt. Điều này có ý nghĩa thực tế rất lớn lao 
vì đây là con đường để hành giả có thê nhanh chóng đạt tới 
thành tựu cao nhất. 


Dòng truyền thừa Longchen Nyingthik được các bậc 
Tổ sư của phái Cổ Mật truyền dạy, đặc biệt nhất là Ngài 
Longchen Rambjam. Chữ “Longchen Nyingthik” được lẫy 
từ tên của Sư tô. Trong các vị Đạo sư vĩ đại của dòng Dzogpa 
Chenpo thì Longchen RambJam là một trong những vị đã 
đạt được chứng ngộ cao nhất của Dzogpa Chenpo, tức là 


đạt thân câu vông ngay trong cuộc đời này. Các giáo huân 


vĩ đại của Đức Longchenpa để lại rất đồ sộ nhưng tinh yếu 
của các giáo huấn nảy vẫn là giáo huấn Dzogpa Chenpo - 
đó là giáo lý Longchen Nyingthik. Trong chữ “Longchen 
Nyingthik” thì chữ “Nyingthik” trong tiếng Tây Tạng có 


nghĩa là “G"ọt tinh”, '““Fâm yếu”. 


Đức Longchen Rabjam là một người lao động rất cần 
cù - Ngài tu tập rất tỉnh tấn. Ngài đã dành toàn bộ thời gian, 
công sức của đời mình cho việc học giáo lý và ẩn tu. Lúc đầu 
Ngài nghiên cứu tất cả kinh sách Đức Phật truyền dạy và trở 
thành một vị học giả vĩ đại. Sau đó Ngài phát tâm ly gia xuất 
thế, trở thành một hành giả và tới Kangri Thodkar. Ở Kangri 
Thodkar Ngài sống một mình trong một hang động vả ân tu 
suốt đời. Ngài tu pháp Dzogpa Chenpo và đạt được chứng 
ngộ viên mãn. Cũng trong thời gian ở hang động Ngài đã để 
lại nhiều giáo huấn về Dzogchen. Trong tất cả các kinh sách 
mà Đức Longchenpa để lại thì tập “Bảy kho báu” là giáo 
huấn quan trọng nhất của dòng Dzogchen. Có thể nói cuỗn 
“Bảy kho báu” là giáo huấn quan trọng nhất về Dzogchen 
mà chúng ta có thể tìm thấy được trên cõi đời này. 

Đức Longchenpa vĩ đại là một khất sĩ sống suốt cuộc 
đời mình trong hang động và tu trì, hoàn toàn không vướng 
vào những mối bận tâm thế tục. Đó là một chút chuyện kế 


về Ngài. 


Cà 


Khoảng chừng ba bốn trăm năm sau khi Longchenpa 
viên tịch, thì Tổ Jigme Lingpa (hóa thân của Longchenpa) 
ra đời. Đức Jigme Lingpa có nhiều linh kiến, trong đó ba lần 
Ngài có linh kiến về Tổ Longchenpa. Tổ Jigme Lingpa trong 
những lần đó đã trực tiếp nhận giáo huấn từ Tổ Longchenpa. 
Ngài cũng có những linh kiến về Vimalamitra — một trong 
những vị Sư tổ của dòng Dzogchen. Đức Vimalamitra đã đạt 
được chứng ngộ cao nhất của Dzogpa chenpo. Ngài đã đắc 
thân cầu vồng ngay trong chính cuộc đời. Tổ Jigme Lingpa 


đã nhận được nhiêu giáo huân trao truyên từ Vimalamitra. 


Phân chính của nghi quỹ mà chúng ta đang có trong tay 
được Tổ Jigme Lingpa viết ra. Giáo lý Longchen Nyingthik 
là một phục điển được Tổ sư Jigme Lingpa khai mở. Lý do 
chính, mục đích chính Tổ Jigme Lingpa viết ra Mật điển 
Longchen Nyingthik là để hành giả tu tập và đạt tới giác ngộ 
tối thượng Dzogpa chenpo. 


“,.. hành giả tu ngondro phải thực hiện hai công việc, 


thứ nhất là tịnh hóa nghiệp và thứ hai là tích lũy công đức. ” 


Chữ “ngondro” có nghĩa là “dự bị” hay “chuẩn bị”; như 
vậy pháp ngondro là pháp đự bị hay pháp chuẩn bị. Tại sao 


lại nói là “chuẩn bị”? Chuẩn bị ở đây là chuẩn bị cho Đại 
Viên Mãn, chuẩn bị cho sự chứng ngộ của Đại Viên Mãn. 
Pháp ngondro có ý nghĩa, tác dụng như thế nào? Câu trả 
lời là: hành giả tu ngondro phải thực hiện hai công việc, 
thứ nhất là tịnh hóa nghiệp và thứ hai là tích lũy công đức. 
Tại sao phải tịnh hóa nghiệp và tích lũy công đức. Bởi nếu 
chúng ta muốn đạt được thành tựu ở những giai đoạn tu 
tập tiếp theo, thì trước hết chúng ta phải tạo nhân và duyên 
chính yếu, không thê thiếu được. Nếu không thì chúng ta sẽ 
không đạt được những kết quả mong muốn. Chính vì vậy, 
trong giai đoạn tu tập pháp tu ngondro hành giả phải tạo ra 
được những điều kiện tiên quyết để có thê đạt được những 


chứng ngộ cao hơn về sau. 


NGOẠI NGONDRO - PHÁP TỊNH KHẨU 


“,,. mục địch chính của việc tu ngoại ngondro 


là để phát được tâm xả ly ” 


& 


Sáng nay Thây đã nói về dòng truyền thừa Longchen 
Nyingthik, sơ lược lịch sử, về các vị Tổ sư của dòng truyền 
thừa, về những đặc điểm, giá trị, phẩm tánh của pháp tu 
và dòng truyền thừa. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 
nghi quỹ. 


Nghi quỹ ngondro được chia làm hai phần: Ngoại 
ngondro và Nội ngondro. Những đề tài của Ngoại ngondro 
có thể tìm thấy nó ở trong bất kì cuốn kinh nào của Phật 
giáo. Đặc biệt phần Ngoại ngondro bao gồm trọn trong giáo 
lý Tứ Diệu Đề do Đức Phật tuyên thuyết trong lần chuyển 
pháp luật đầu tiên. Trên thực tế, tu Ngoại ngondro là tu Tứ 


Diệu đế. Trong Tứ Đề đó thì hai chân lý đầu tiên là phần 


nhân mạnh của Ngoại ngondro. 


Chúng ta phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của phần Ngoại 
ngondro và tầm quan trọng của nó. Nếu không thì không 
thê thành tựu việc tu nói chung, và không thành công trong 
việc hành trì phần này nói riêng. Vậy thì mục đích của phần 


Ngoại ngondro là gì? 


Ý nghĩa trọng yếu của phần tu Ngoại ngondro là để ta 
hiểu được, nhận ra được bản chất của luân hồi, bản chất của 
cuộc sống này đây. Khi nhận rõ được bản chất thật của luân 
hồi thì ta sẽ phát được tâm xả ly. Khi đó ta sẽ không còn 
bị dính mắc vào nơi trần cảnh, không còn bị mê đăm trong 
luân hồi nữa. Chỉ một khi đã phát được tâm xả ly thì mới 
có thê tu tập tiếp các phần sau. Vậy thì mục đích chính của 
việc tu Ngoại ngondro là để phát được tâm xả ly, chán bỏ 


luân hôi. 


“Pháp tịnh khẩu mục đích là để 
tịnh hóa nghiệp chướng về khẩu. ” 


Bây giờ chúng ta sang phần thứ nhất — “Pháp tịnh khẩu”. 


Pháp tịnh khẩu mục đích là để tịnh hóa nghiệp chướng 
về khâu. Dòng đầu tiên: OM AH HUNG. Đây là ba chủng 
tự của Tam thân Phật: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. 
Chủng tự OM là chủng tự của Hóa thân, chủng tự AH là 
chủng tự của Báo thân, và chủng tự HƯNG là chủng tự của 
Pháp thân. Khi quán tưởng ba chủng tự OM AH HUNG ta 
gieo hạt giống trong dòng tâm thức của mình để thành tựu 
Tam thân Phật. Và như vậy cũng tức là ta đang tịnh hóa 
khẩu nghiệp. 

Ngoài ra còn có một nghĩa khác. Ba chủng tự OM AH 
HUNG là tình túy của Tam kim cương: Thân kim cương, 
Khẩu kim cương và Ý kim cương của Phật. Chủng tự OM 
là tinh túy của Thân kim cương, chủng tự AH là tính túy của 
Khẩu kim cương, chủng tự HUNG là tỉnh túy của Ý kim 
cương (Trí huệ) của Phật. 

Dòng kế tiếp: “Lửa phát ra từ chủng tự RAM đốt tan 
lưỡi hành giả”. Hãy quán tưởng chủng tự RAM. Chủng tự 


RAM trong sách là chữ Tây Tạng nhưng âm RAM là âm 
tiếng Phạn. Khi tụng dòng này hãy quán tưởng chủng tự 
RAM ở trên lưỡi của mình. RAM là biểu tượng của lửa. Vì 
vậy ta quán tưởng chủng tự này biến thành ngọn lửa thiêu 
tan mọi khẩu chướng, khẩu nghiệp, và khẩu của ta được 


hoàn toàn thanh tịnh hóa. 


Khi quán tưởng một vị Bồn tôn thì có rất nhiều chỉ tiết 
và thực sự rất khó để ghi nhớ tất cả, nên chúng ta phải cố 
găng đề càng ngày các chỉ tiết đó cảng được hiện lộ rõ ràng. 
Một trong những cách để giúp quán tưởng tốt là đầu tiên 
ta phải bám vào những nét, những chỉ tiết căn bản, phải cố 
găng ghi nhớ. Chắng hạn như trong phần nảy thì ba chủng 
tự OM AH HUNG, hay chủng tự RAM phải cố gắng ghi 
nhớ, không được bỏ qua. Lúc đầu sẽ rất khó khăn, nhưng 
dần dần ta sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý và tăng 
được định lực. 


Hãy quán tưởng ở giữa lưỡi chủng tự RAM. Rồi nó 
biến thành một ngọn lửa rất nhỏ; mặc dù nó nhỏ vậy nhưng 
rất sắc nét, rất rõ ràng. Ngọn lửa này sẽ đốt đi tất cả những 
bắt thiện nghiệp về khẩu. Nhờ đó mà cái lưỡi của chúng ta 
biến thành ánh sáng đỏ, trong suốt. Dòng tiếp theo: “Rồi 
biến thành chày kim cang ba châu bằng ánh sáng đỏ”. Ta 


quán tưởng chày kim cang ba châu, chât liệu của nó là ánh 


sáng đỏ, trong suốt. Xung quanh chủng tự RAM ở giữa tâm 
chảy có các vòng tròn nguyên âm, phụ âm và kiết tường tâm 
chú. Quán tưởng như vậy cũng rất khó bởi vì phải tưởng 
tượng ba vòng tròn. Khi chưa thấy thì mình tin tưởng cũng 
được rồi. Tin tưởng răng ở nơi đó có ba vòng tròn minh chú 


như vậy. 


Tiếp theo, ta quán tưởng từ những chủng tự ở mỗi chuỗi 
minh chú đều phóng chiếu ra vô lượng ánh sáng cúng dường 
chư Phật, chư Bồ tát. Về nguyên tắc ta có thể cúng đường 
chư Phật, chư Bồ tát, chư A la hán tất cả mười phương pháp 
giới những gì? Ở đây khi mình quán tưởng ánh sáng phóng 
ra từ những chủng tự như vậy thì đồng thời cũng có thể 
cúng dường những vật phẩm [quán tưởng] cao quý khác 
như nước, hoa, đèn bơ v.v. Tóm lại là tất cả những gì tốt 
đẹp, cao quý mà ta muốn cúng dường lên chư Phật, chư Bồ 
tát. Chính nhờ hành động cúng dường thông qua pháp quán 
tưởng đó mà ta tạo được công đức. Nhờ công đức này ta 
nhận được lực gia trì gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát. Rồi 
năng lực các Ngài ban cho ta thị hiện trong hình tướng của 


ánh sáng dội ngược trở lại. 


Tại sao chúng ta phải tịnh hóa khẩu? Trong cuộc sống, 
ta có thể nói những lời gây ra khẩu nghiệp. Ví dụ như nói 
dối, nói những điều không thành thật, nói sai sự thật. Hoặc 


dùng lời nói để lừa người khác. Tất cả những lời nói đó tạo 
khâu nghiệp. Sau này mặc dù ta nói với người khác những 
lời đúng đẫn, chân thật nhưng do khâu nghiệp kia nên người 
ta không tin. Trong khi đó có những người mà khi họ nói ra, 
lời nói của họ có oai lực và khiến cho người khác nghe họ, 
tin họ. Tất cả là do nghiệp về khâu. Vì vậy nếu ta muốn cho 
lời nói của mình có sức mạnh thì mình phải tịnh hóa khâu 
nghiệp. Khi đó khâu của ta sẽ có oai lực, có sức mạnh khiến 


người khác tin và nghe theo. 


Phân tịnh hóa khẩu băng cách tụng ba minh chú này rất 
quan trọng. Nếu hàng ngảy vừa tụng vừa quán tưởng như 
vậy, thì dần dần ta sẽ phát triển mạnh năng lực của khẩu 
để có thể thuyết phục được người khác tin vào lời nói của 
mình. Áp dụng vào việc tu tập, nhờ tịnh hóa khẩu như vậy 
mà năng lực của khẩu sẽ khiến cho khi ta trì chú (ở phần tiếp 
theo của pháp tu) năng lực minh chú cũng sẽ mạnh lên gấp 


bội. Vậy pháp này là để chuẩn bị cho những pháp sau. 


ĐỨC BÓN SƯ 


Nếu không có Bồn sư thì chúng ta 
không thể tu hành đúng đường hướng. ” 


& 


Chúng ta chuyên sang trang số 15, ngoại ngondro. Mục 
đích của phần ngoại ngondro là gì? Khi tu phần này là phải 
chuyển được tâm. Tại sao phải luyện tâm? Đó là vì thông 
thường khi chúng ta không có tu thì tâm mình còn rất hoang 
dại. Nó chạy loăng quăng khắp nơi, chỗ nào cũng có mặt 
nhưng lại không có mặt ở nơi nảo hết. Là vì nó không trụ 
vào một mục đích rõ ràng, chân chính nào cả. Nếu ta tu tốt 
phần ngoại ngondro thì tâm ta sẽ được thuần hóa dần dân, 
để cuối cùng nó sẽ trụ được vảo trong mục đích chân chính 
là thực hành chánh pháp. 


Thông thường tâm của chúng ta luôn loạn động, luôn bị 
lôi kéo bởi vọng tưởng. Khi tâm về đúng vị trí rồi thì tự nó 
sẽ rất trong sáng, an hòa, đơn sơ và thiện lành. Và chỉ khi đó 
ta mới có đủ sáng suốt đề biết được tâm mình nó đang muốn 
cái gì, và nó không muốn cái gì. Phải luôn biết được tâm của 
mình. Tu là điều phục được tâm, là hiểu được đúng bản thân 
và bắt đầu tỉnh giác về những cái gì hay và không hay đang 


xảy ra trong tâm mình. 


Mở đầu của pháp tu tiên yếu ta thỉnh cầu tới Đức Bồn 
Sư ba lần. Tại sao? Đó là vì trong truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng Bổn sư đóng vai trò trung tâm. Nếu không có Bốn 
sư thì chúng ta không thê tu hành đúng đường hướng. Vì thế 
không thể thành chánh quả. Vì vậy mà Gưmu là trung tâm, là 


tôi quan trọng trong cuộc đời của một hành giả. 


Đức Tsongkhapa có dạy rằng cội nguồn của tất cả những 
phẩm tánh tốt đẹp trong tâm một hành giả chính là Đức Bốn 
Sư. Chân thành đặt hết niềm tin, lòng khát ngưỡng của mình 
vào một vị Thây, đi theo Ngài và găn kết trọn vẹn với Ngài 
- đó là điều quan trọng nhất mả một hành giả Kim Cương 
thừa phải làm cho được. Bất cứ một ai bước chân trên con 
đường Kim cương thừa đều phải biết đó là điều kiện tiên 
quyết, điều kiện tối quan trọng giúp ta có được chút thành 
tựu nào đó. 


Một hành giả trước khi có kết nối tâm linh chính thức 
với một vị Bốn sư nào đó đều phải có một khoảng thời gian 
để khảo sát vị thầy: để tìm xem vị thầy đó có thực sự có 
được những phẩm tánh mà một vị Guru cần phải có hay 
không. Các vị đạo sư dòng Kadampa trong quá khứ đã nêu 
một tâm gương sáng trong việc khảo sát một vị thầy. Các 
ngài đã bỏ nhiều năm trời để khảo sát vị thầy của mình. Khi 
chúng ta đã thấy rằng vị thầy của mình thực sự có những 
phẩm tánh cần thiết, thì lúc đó cần phải phát triển tâm chí 
thành chí tín với Bồn sư. 


Chúng ta phải đặt trọn cuộc đời mình nơi Guru, quy y 
Ngài, và cúng dường toản bộ thân, khẩu, ý của mình trọn 
vẹn cho Ngài. Bắt kì lời nói nào, ý chỉ nào của Ngài ta cũng 
đều phải nỗ lực làm theo và tin tưởng. Chỉ khi đó thì chúng 
ta mới có được điều kiện quan trọng nhất đề thành tựu trên 


con đường tu. 


Trong truyền thông Kim cương thừa, có một đòi hỏi 
một đòi hỏi rất quan trọng, đó là người hành giả phải nhìn 
thấy vị Guru của mình như một vị Phật. Đức Marpa đã dạy 
Tổ Milarepa: “Nếu con chỉ nhìn thấy ta như một ông sư, như 
một con người bình thường, thì kết quả con có được chỉ là 


nước lã mà thôi.” 


Chúng ta nên tìm hiểu kỹ những vấn đề trong mối quan 
hệ giữa đạo sư và đệ tử. Chúng ta phải tìm hiểu để biết được: 
phải làm như thế nào để khảo sát một vị thầy, để nhận một 
vị thây, để trở thành một đệ tử tốt. Làm như thế nào đề nghe 
được giáo lý mà Thây truyền dạy cho mình, để có thê đi theo 
chân một Ngài và làm theo những gì mà Ngài chỉ dạy theo 
đúng nghĩa của một đệ tử. 

Bây giờ thầy sẽ nói thêm cho quý vị biết về mối quan 
hệ giữa dòng truyền thừa Longchen Nyingthik và cá nhân 
thầy. Thầy cũng sẽ giải thích thêm việc dòng truyền thừa đã 
được trao truyền [nhất mạch không gián đoạn] tới thầy như 


thế nào? 


Nhiều quý đạo hữu ở đây cũng đã biết Lama Sang, tức 
là thân phụ của ta. Ngài là một trong các vị Tổ của dòng 
truyền thừa. Vị Guru chính của Ngài là Đức Dodrupchen IV, 
hiện còn sống và đang sống ở Sikkim. Ngoài ra, tất nhiên là 
Lama Sang còn theo học nhiều vị Thầy khác nữa của mình. 
Ngài có một vị Thầy. Vị Thầy này cũng thuộc xứ Golog và 
đã viên tịch cách đây 40 năm. Ngài là một trong những vị 
Thầy chính yếu của Lama Sang. Ngài cũng là một vị Đạo sư 


của dòng Longchen Nyingthik. 
Vị thầy thứ hai này của Lama Sang không phải là 


người nỗi tiếng, nhưng đó là một vị thầy rất quan trọng. 


Ngài đã viết rất nhiều nghi quỹ, luận bình giảng cho các 
pháp tu của dòng Longchen Nyingthik. Ngài cũng là một 
học giả đặc biệt nổi tiếng là thông tuệ. Ngài là đệ tử của Tổ 
Dodrupchen II. 

Tổ Dodrupchen là một học giả lớn, có thể sánh ngang 
với Đức Mipham Rinpoche và Đức Tsongkhapa. Tổ 
Dodrupchen III đã nhận giáo lý Longchen Nyingthik trao 
truyền từ Tổ Jamyang Khyentse và Tổ Patrul Rinpoche. Bản 
thân Patrul Rinpoche và Jamyang Khyentse lại là đệ tử của 
Tổ Jigme Gyalwai Nyugu; và Jigme Gyalwai Nyugu lại là 
đệ tử chính yếu của Sư tổ Jigme Lingpa. 


Đó là cách mà dòng truyền thừa Longchen Nyingthik 
đã được trao truyền nhất mạch không gián đoạn tới ta. Ta đã 
thọ nhận giáo lý Longchen Nyingthik trực tiếp từ thân phụ 
là Lama Sang, từ Đức Dodrupchen IV, và từ các vị Đạo sư 


khác nữa của dòng Longchen Nyingthik. 


Thông thường tại các tu viện Tây Tạng, như tu viện ở 
Golog, thì ai cũng phải qua giai đoạn ngondro trước khi bắt 
đầu một pháp tu [Mật] nào khác. Cả các vị lạt ma cũng phải 
thực hành pháp tu này để tích lũy túc số 500 000 hoặc hơn 
nữa. Chúng tôi hành trì dưới sự dẫn dắt của một vị thầy, hay 
còn gọi là đạo sư (master). Ngay cả khi làm biếng không 


muốn tu thì vẫn cứ phải tu. Sự khác nhau giữa thây và các 


quý vị ở đây là trong hoàn cảnh đó thầy buộc phải tu chứ 
không có sự lựa chọn nào khác. Còn các quý vị ở đây thì 


muốn tu cũng được mà không tu thì cũng không sao (cười). 


“Lúc cảm nhận được lòng từ bỉ bao la của ŒGuru 


thì cũng là lúc ta có được kết nói sâu sắc, mạnh mẽ với Ngài. ” 


Sau khi chúng ta đã quyết định nhận một vị thầy là 
Guru thì cần phải tiếp tục làm cho mối dây kết nối đó thêm 
vững mạnh trên cơ sở phát triển tâm từ bi giữa Guru và đệ 
tử. Một trong những “bài tập về nhà” (homework) mà người 
đệ tử phải “giải” cho được là phải luôn luôn trực nhận được 
tình thương yêu, tâm từ bi của Thầy. Luôn luôn lúc nào cũng 
vậy, phải hướng tâm tới Thầy. Đó là điều rất quan trọng. 
Sao cho cái mà chúng ta cảm nhận được - thật mạnh mẽ, 
mạnh mẽ nhất trong tâm mình - chính là lòng từ bi bao la 
của Ngài. Lúc cảm nhận được lòng từ bị bao la của Guru thì 
cũng là lúc ta có được kết nối sâu sắc, mạnh mẽ với Ngài. 

Khi tụng xong ba lần “Lama Khyen!” thì tụng xuống 
dòng dưới: “ Từ đóa hoa sen của tín tâm nở bừng trong tim 
con.” Khi đi ngủ ta quán tưởng Đức Bồn Sư nơi trái tim của 


mình. Trái tim biến thành đóa hoa sen. Trái tim tượng trưng 


cho tâm chí thành chí tín đối với Guru. Vì thế nó là bông hoa 
sen. Khi chúng ta ngủ, hãy quán tưởng nơi trái tim mình là 
đóa hoa sen. Guru của mình ở trong đóa hoa sen đó, trong 
hình tướng của Đức Guru Rinpoche. Sau đó, ngày hôm sau 
thức dậy, ta lại quán tưởng Đức Bồn Sư của mình từ đóa hoa 
sen đó đi lên đỉnh đầu và ngự ở trên đó. Ta đã thỉnh cầu Ngài 
ngự trên đỉnh đầu của mình. Mọi lúc mọi nơi hãy luôn quán 
tưởng tới Ngài như vậy để qua đó thật sự nhận được năng 


lực gia trì gia hộ của Ngài. 


Ỹ nghĩa của cụm từ “Bậc hộ chủ duy nhất” là như thế 
nào? Tại sao Bồn sư lại là bậc hộ chủ duy nhất? bởi vì Ngài 
là kết tỉnh của mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư bổn 
tôn. Ngài chính là Tam Bảo. Ngài là bậc hộ chủ duy nhất. 


Vì ta đang ở trong cảnh ““khổ não của nghiệp chướng và 
vọng tưởng” nên ta thỉnh cầu Ngài ngự trên đỉnh đầu đề hộ 
trì cho ta. Ngài chính là nguồn năng lực gia trì gia hộ bảo 
vệ cho chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy, che chướng và 
lực xấu ác. Khi quán tưởng Bồn sư thì phải luôn làm đúng 
phương pháp: bản tánh là Bốn sư, nhưng hình tướng là Guru 
Rinpoche. Nhớ nghĩ tới Thây trong hình tướng Đức Liên 
Hoa Sanh. Quán tưởng Bồn sư trong hình tướng Đức Liên 


Hoa Sanh chính là cầu nguyện đến Đạo sư Liên Hoa Sanh. 


Khi đó chính Đức Liên Hoa Sanh cũng thông qua Bồn sư 


ban gia trì gia hộ. 


Trang 17 dòng cuối cùng có câu tụng : “Khiến con phát 
sinh chánh niệm và tỉnh giác.” Mỗi khi quán tưởng Guru 
ngự trên đỉnh đầu mình thì đó là lúc ta phát sinh chánh niệm 
tỉnh giác. Quan trọng là chúng ta phải giữ như vậy tất cả 
mọi lúc mọi nơi. Khi giữ được chánh niệm, tỉnh giác như 


vậy mình sẽ dân tăng trưởng được tín tâm đôi với Bôn sư. 


Trong lời tụng: “Lama Khyen!” chữ “Khyen” có nhiều 
nghĩa: “Hãy nghĩ đến con!”, “Hãy lăng nghe con!”. Cũng 
có nghĩa là “Ngài biết con, ngài hiểu con, hãy cho con sức 
mạnh!” Khi chúng ta khẩn cầu như vậy với Guru, với Tam 
Bảo có nghĩa là ta xin Guru, xin Tam Bảo các Ngài lắng 
nghe, ban gia trì gia hộ, ban sức mạnh cho mình. Ta tin 
tưởng các Ngài hiểu được ta, biết được tâm ta. Khi ta tụng 
như vậy trong phần “Bốn niệm chuyển tâm” thì có nghĩa là 
ta xin các Ngài giúp cho mình chuyền được tâm qua việc tu 
bốn niệm chuyền tâm. Vậy dòng nảy có tác dụng đưa tâm 


mình về vị trí đúng đăn. 


BÓN NIỆM CHUYÉN TÂM 


“... nếu có vẻ như ta không làm gì cả 
nhưng trải tìm ấm áp luôn tỏa ra tình thương yêu 


, 


thì thực ra ta đang làm được rất nhiễu. ` 


& 


Niệm chuyên tâm thứ nhất, đề mục quán chiều thứ nhất 
là “Vô thường”. Trong cuộc sống, ta thường hay bám chấp 
vào rất nhiều thứ. Do chấp trước như vậy nên chúng ta cứ 
phải tái sinh vào trong cõi Ta bà này. Khi quán chiếu vô 
thường ta nhắc ta răng mọi thứ trong cuộc đời này đều thay 
đối. Nếu quán chiếu hàng ngày như vậy thì dần dần sẽ thấm 
được lý vô thường của vạn pháp, của vũ trụ, nhân sinh. Khi 
đó tâm sẽ ngày càng bớt dính mắc vào luân hồi, sẽ dần phát 


được tâm xả ly. 


ti 


Vậy cách mà ta quán chiếu lý vô thường chính là để 
thay đổi tâm mình. Thay đổi tâm ở đây chính là thay đổi 
cách suy nghĩ về cuộc sông. Trước đây mình nghĩ cuộc sống 
là thường hằng, thì giờ mình phải đổi lại: tất cả mọi thứ 
trong cuộc đời này đều là giả tạm, không thường hăng. Tất 
cả là vô thường. 

Dòng thứ hai: “Ngay lúc này đây con đã có được những 
thuận duyên hiếm có”. Thuận duyên ở đây tức là chúng ta 
có được thân người quý báu. Bình thường ta hay phung phí 
thời gian mà không ý thức được một cách sâu sắc rằng có 
được cơ hội làm người là vô cùng hi hữu. Chúng ta phí bỏ 
thời gian mà không đạt được một cái gì có ý nghĩa chân thật 


trong cuộc đời. 


Ta phải biết, trong sáu cõi Ta bà này để được sinh làm 
người là một điều cực kì khó khăn. Đầu tiên phải gieo nhân 
duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, phải tạo rất nhiều công đức, 
tính lũy nhiều thiện nghiệp. Thứ hai, phải có ước nguyện 
mãnh liệt được sinh ra làm thân người. So sánh về số lượng 
chúng sinh trong cõi Ta bà này, thì chúng sinh cõi người vô 
cùng quý hiếm so với các cõi khác như địa ngục, nøạ quỷ, 


súc sinh. 


“... con người có thể đi lạc đường, 
sử dụng trí thông mình và trì thức có được 
cho những mục đích xấu ác. 
Đó là trí thông mình bất thiện. ” 


Chúng ta cần gieo ba gốc rễ điều lành đề có thể có được 
thân người quý báu. Thứ nhất, phải giữ giới tốt. Giữ giới 
ở đây trước hết là Biệt giải thoát giới. Thứ hai, phải cúng 
dường, bồ thí rất nhiều. Hay nói tóm lại là phải tích lũy thiện 
nghiệp. Thứ ba, phải cầu nguyện, phát nguyện rất mãnh liệt 
là ta sẽ tái sinh làm thân người. Khi đã hội đủ được cả ba 
điều kiện như vậy thì mới có thể sinh được làm thân người. 
Ngược lại khi đã được sinh làm thân người như vậy thì cũng 
phải biết rằng mình đã phải nỗ lực rất nhiều như thế nào 
trong quá khứ. Nếu mình biết như vậy thì sẽ biết trân quý 
cuộc đời này 

Điều thứ hai, cần phải quán chiếu về sức mạnh đặc biệt 
của con người là trí khôn, là tri thức. Nhờ có trí khôn, có tri 
thức, có trí tuệ mà ta có thê học tập, tìm hiểu giáo lý (tuệ 
văn), tư duy quán chiếu (tuệ tư) và đưa giáo lý vào thực 
hành phát triển trí tuệ (tuệ tu) và đạt tới quả vô thượng bô 


đề. Chính nhờ có trí khôn, có tư duy quán chiếu mà chúng 
ta mới phát được tình thương yêu, tâm từ bi, và tâm bồ đề 
và kiến tánh. 

Tuy nhiên, con người có thể đi lạc đường, sử dụng trí 
thông minh và tri thức có được cho những mục đích xấu 
ác. Đó là trí thông mình bất thiện. Ví dụ, ngày nay người 
ta dùng kiến thức khoa học đề chế tạo nhiều thứ vũ khí giết 
người độc ác gây nhiều đau khổ cho con người trên trái đất. 
Tri thức của nhân loại có sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng 
phải sử dụng nó như thế nào? Đó mới là điều chúng ta phải 
suy nghĩ. Đức Phật, bậc Thầy của trời và người, đã dạy cho 
chúng ta cách chân chánh để sử dụng trí thông minh, sự 
hiểu biết. Ta phải học theo Ngài để sử dụng trí thông minh 
và hiểu biết một cách tốt nhất, đặng mang lại hạnh phúc chứ 


không phải khổ đau cho mình và cho người. 


Câu cuối cùng: “Ta chắng biết khi nào vô thường sẽ lây 
đi mạng sống”. Đời là vô thường và ta không bao giờ có thể 
chắc chắn cái gì sẽ tới ngay khoảnh khắc tiếp theo của cuộc 
sông. Không ai trong chúng ta dám chắc mình còn sống 
được bao lâu trên cõi đời này. Cái chết có thê xảy đến với 
chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy phải quán chiếu một cách 
sâu sắc lý vô thường, luôn luôn nhắc mình nghĩ tới cái chết. 


Cái chêt có thê cướp đi cuộc sông quý báu của mình bât cứ 


` 


lúc nảo, thì ta sẽ tăng thêm quyết tâm, nỗ lực tu tập và nỗ lực 
hành trì chánh pháp. 

Ta vẫn nói: con người vừa mới sinh thì cái chết đã cận 
kề. Người ta có thể lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, nhưng 
không hết lòng chân thật quán chiếu ý nghĩa những gì ta nói 
thì cũng không thể chuyên hóa được tâm. Thông thường, 
khi có chuyện xảy ra ta không nghĩ tới nghiệp và Nhân quả. 
Ta luôn quên rằng vì nghiệp ác đã tạo mà tai họa luôn rình 
rập. Đó là vô thường, là thân phận của ta. Thay vào đó, 
ta luôn luôn tự bào chữa và đồ hết tội lỗi cho người. Ta 
không thành thật với chính mình! Không chân thật tin vào 
nhân quả. Không chân thật quán chiếu vô thường! Ta không 
chuyên được tâm, không sửa được mình! Nếu ta đối thái độ: 
bất cứ chuyện gì không tốt xảy ra liền nghĩ tới luật Nhân 
quả, tới lý vô thường thì tâm sẽ chuyên. Họa và phước đều 
vô thường, đều do ta tạo dựng. Tự trách mình, tự sửa lấy 
mình - đó là cách duy nhất để có hạnh phúc. Trách người 
khác là nguyên nhân của đau khổ, trách chính mình là con 
đường của hạnh phúc. 

Trong cuộc sống, khi có chuyện xảy ra người ta hay 
than khóc: “Cuộc đời này bạc ác với tôi. Người đời tàn nhẫn 
với tôi.” Ta hãy suy nghĩ kỹ lưỡng hơn để hiểu cái gốc của 


rắc rôi này năm ở đâu. Đúng là thê giới này cũng hung dữ 


thật. Nhưng nếu quán chiếu một cách sâu sắc hơn, tĩnh tại 
hơn thì sẽ thấy nghĩ như vậy là sa. Bất cứ một bất hạnh nào 
ta gặp trong cuộc sông, đều bắt đầu từ TA — từ sự phản ứng 
của chúng ta với ngoại cảnh. Khi gặp chuyện gì không vừa 
ý mình liền phản ứng. Và lập tức đó sẽ là một khởi đầu của 
một chuỗi những điều khó chịu, những điều không tốt xảy 
ra. Nhưng nếu mình chấp nhận nó với thái độ bình tĩnh, thì 
lý do để nó tiếp tục sẽ biến mất. Vậy những điều bất hạnh 
trong cuộc sống thường do phản ứng của ta mà ra. Nếu tâm 
của chúng ta tĩnh lặng thì mọi chuyện sẽ qua, còn làm ngược 
lại thì khiến cho càng ngày mọi chuyện càng trở nên rắc rồi 
hơn. Vậy tất cả đều do cách suy nghĩ, lối nghĩ, lỗi phản ứng 
của ta đối với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống chứ không 
phải do cuộc sống. Cuộc sống thiện lành mỉm cười với ta 
hay bạc ác với chúng ta, cay nghiệt với ta — hết thảy đều do 
ta, do phản ứng của ta đối với cuộc sống. Không phải do 


cuộc sông. 


Trang 18, phần mở đầu niệm: ”Dù sinh bất cứ nơi nào 
trong luân hồi cũng đều là nhân của khổ não”. Trong niệm 
chuyền tâm này chúng ta quán chiếu bản chất đau khổ của 
luân hồi. Trong phần này chúng ta sẽ quán chiếu những điều 
Đức Phật dạy trong “Khổ đế”. Dù chúng ta sinh ra ở bất cứ 


cõi nào trong lục đạo luân hồi này thì cũng không thoát khỏi 


Cu 


đau khổ, đau khổ chính là bản chất của cõi ta bà này. Khi 
quán chiếu như vậy chúng ta cũng quán chiếu nhân quả và 
nghiệp để thấy rằng đau khổ là do chúng ta đã gieo nhân 
ác trong quá khứ nên nghiệp sẽ theo chúng ta như hình với 
bóng. Nếu chúng ta tin chắc vảo luật nhân quả, thấm thía 
bản chất của đau khổ, thì sẽ cân thận hơn trong lời nói và 
như hành động đề tránh quả báo không tốt lành. 


Dòng tiếp theo: “Bất cứ nghiệp thiện hay ác nảo con 
tạo chắc chăn sẽ đem đến quả báo sướng hay khổ”. Theo 
luật Nhân quả, nhân chúng ta đã gieo thì chắc chắn quả sẽ 
phải gặt. Ác nghiệp ắt dẫn tới khổ đau, thiện nghiệp ắt dẫn 
tới hạnh phúc - nhân quả không bao giờ sai khác. Là một 
người tu Phật chúng ta rất cần phải có hiểu biết sâu sắc về 
luật nhân quả. Nhưng hiểu không thôi chưa đủ, phải áp dụng 
vào cuộc sống hàng ngày. Phải luôn luôn quán chiếu để thấy 
được vận hành của nhân quả trong cuộc sống bình thường. 
Để luôn nhớ muốn có hạnh phúc thì phải gieo quả lành, 
muốn khỏi đau khổ thì phải tránh xa điều ác. Hiểu biết sâu 
sắc luật Nhân quả là nền tảng căn bản để hiểu những giáo 
lý khác. 


“... quả báo tới do động cơ, do tâm của ta quyết định 


, 


chứ không phải do hành động bên ngoài. ` 


Khi quán chiếu ta phải biết cách vận hành của luật Nhân 
quả nếu không vẫn có thể tu sai và lạc vào đường tà. Một 
trong những điều mà quan trọng cân phải biết là quả báo 
tới do động cơ, do tâm của ta quyết định chứ không phải do 
hành động bên ngoài. Vậy cho nên khi ta làm một việc gì đó 
với động cơ trong sáng, đúng đắn thì chắc chắn nó sẽ mang 
đến quả tốt lành. Còn nếu làm việc gì đó, bề ngoài có vẻ 
tốt đẹp, nhưng động cơ của ta lại không trong sáng, không 
đúng đắn, tâm của ta không tốt lành thì chắc chắn quả báo 


sẽ không tốt đẹp. 


Vì vậy, quả báo xấu hay tốt không phải căn cứ vào hình 
thức công việc bên ngoài, không phải căn cứ vào lời nói bên 
ngoài mà căn cứ vào tâm, vào động cơ của người làm việc 
đó. Đây chính là điều cốt lõi mà chúng ta phải biết. Chúng 
ta cần phải học đề phân biệt được đâu là cái bên trong, cái 
chính yếu, cái chân thật, còn đâu là cái vẻ bên ngoài, cái 
không chân thật. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ không có 


được sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc và chính cách tu sai sẽ 
tạo nghiệp báo nặng nề. 

Vậy khi làm bất cứ một việc gì, phải quán chiếu nghiệp 
và nhân quả cho kỹ lưỡng. Dù ta đang hành trì công phu, 
đang làm Phật sự, hay làm các công việc bình thường trong 
xã hội, thì điều quan trọng là phải nhận biết được động cơ. 
Vì động cơ quyết định cái quả sẽ trổ. Động cơ để có được 
hạnh phúc, để có được quả lành là cái tâm hướng thiện, tốt 
lành. Khi đó, dù ta có làm bất cứ việc gì thì quả trồ bao giờ 


cũng là quả lành. 


Nếu lễ lạy, trì chú mà tâm của ta là tâm sân hận, ganh 
ghen, ích ký thì quả ta gặt không bao giờ là quả lành. Nếu 
ta công phu hành trì, làm Phật sự mà tâm không trong sáng, 
chỉ lo tính toán cho lợi riêng mình - tu thế cũng không đạt 
được kết quả gì cả. Ngược lại, nếu có vẻ như ta không làm 
gì nhưng tâm ta tốt lành, luôn hướng thiện, trái tim âm áp 
luôn tỏa ra tình thương yêu thì bề ngoài có vẻ như ta không 
làm gì cả nhưng thực ra ta đang làm được rất nhiều. Có được 
tình thương yêu và tâm vị tha - đó chính là nhân của mọi 


hạnh phúc trên đời. 


Chúng ta ít khi chịu suy nghĩ thật sâu sắc để hiểu răng 
tâm sân hận tai hại ghê gớm tới mức như thế nào. Bởi không 


nhìn thấy được nên ta rất dễ coi thường những điều vô cùng 


hệ trọng. Ta cũng cứ để cho tâm mình nỗi sân nổi giận tam 
bành mà không lường hết những hậu quả khủng khiếp mà 
nó có thể đem đến. Cần phải nhớ rằng những cơn sân hận, 
kế cả những nóng giận không có ác ý (không có tình làm 
ác), thì cơn nóng giận như vậy vẫn có thê gây ra những tai 
hại không thê tưởng tượng nối. Phải biết sân hận có một sức 
mạnh hủy hoại ghê gớm tới mức nào. Ngài Shantideva trong 
cuốn “Nhập bồ tát hạnh” nói: “Một thoáng sân hận (tức là 
cơn giận chỉ trong một thoáng thôi) cũng đủ thiêu hủy cả 
rừng công đức mà chúng ta tích tụ qua hàng nghìn kiếp.” 
Vì vậy cân phải hết sức tỉnh giác, hết sức cân thận ngay khi 


thây tâm mình bắt đâu có một thoáng niệm sân nôi lên. 


Dòng cuối cùng: “ Nguyện Đức Bồn Sư hộ trì cho con 
được đắc đạo giải thoát”. Đọc dòng này ta hướng tâm tới 
Đức Bồn Sư, xin Ngài ban gia trì gia hộ cho mình đạt tới giác 


ngộ giải thoát qua việc quán chiêu bôn niệm chuyên tâm. 


Nền tảng của bốn niệm chuyên tâm là Tứ Diệu Đế. 
Toàn bộ giáo lý Phật đà, phần Hiển giáo, tổng nhiếp trong 
bốn niệm chuyền tâm này. Đây chính là nền tảng để chuẩn 
bị bước qua giai đoạn Nội ngondro. Muốn tu Nội ngondro 
thì trước hết phải làm tốt phần Ngoại ngondro, vì lúc đó tâm 
ta mới thật sự sẵn sàng. Do đây là phiên bản ngắn, nên phần 


Ngoại ngondro cũng rât ngăn. 


Ngondro Longchen Nyingthik là một trong rất nhiều 
nghi quỹ ngondro của Kim cang thừa Tây Tạng. Các truyền 
thống khác của Kim cang thừa cũng đều có ngondro. Đó là 
nên tảng căn bản quan trọng đề bước vảo các pháp tu cao hơn. 
Các dòng phái khác như Kagyupa, Gelugpa cũng có những 
nghi quỹ ngondro riêng của mình. Ngay trong dòng phái 
Nyingmapa các dòng truyền thừa khác nhau như Dzogchen, 
Kathok, Palyu ... cũng có những nghi quỹ ngondro riêng. 


VẺ CHỮ “TU” 


“Tu, nhưng phải tu một cách 
chân thật, 
hết lòng. ” 


& 


Không quan trọng ngondro do vị thây nào truyền, dòng 
truyền thừa của mình là dòng nào. Quan trọng là phải tu để 
chuyên được tâm, phát được tâm xả ly, chán bỏ luân hồi, 
hướng tâm về chánh pháp. 

Theo dòng truyền thừa NÀO không quan trọng mà quan 
trọng là theo MỘT dòng truyền thừa. 

Quan trọng là tu chứ không phải là nói về việc tu. 

Người nào theo nhiễu dòng truyền thừa thì rốt cuộc là 


người không theo dòng truyền thừa nào hết. 


Thọ nhận giáo lý là một điễu tốt, nhưng nếu nhận quá 
nhiễu giáo lý thì điều đó chẳng khác gì việc kiếm tiễn. 

Nếu chúng ta chỉ chuyên chạy đi học [đủ thứ] giáo lÿ, 
thì rốt cuộc mình cũng không biết mình đang đi về đâu, sẽ 
phải làm gì với những thứ giáo lý đỏ. 

Vì vậy thầy muốn khuyên các bạn, chúng ta chỉ nên để 
tâm mình tập trung vào một việc thôi. Đơn sơ và giản dị - 
chúng ta sẽ tu được. Điều quan trọng là phải chân thành. 7, 
nhưng phải tu một cách chân thật, hết lòng. Nếu dồn tất cả 
mọi nỗ lực, đam mê cho việc thực hành pháp thì ta sẽ tiến 
bộ trên con đường tu. Nhưng thông thường thì ta hay tự nhủ: 
“Tu cũng tốt mà không tu cũng chả sao.” Và thế cho nên 
khi không có việc gì để làm nữa thì ta tu. Tu như vậy thì sẽ 
không đi tới đâu cả, không mang lại kết quả gì cả. Chúng 
ta nên nuôi dưỡng tắm lòng trân quý, say mê đối với Chánh 
pháp. Phải quý trọng Pháp. Phải dồn thời gian, sức lực và 
tình cảm của mình cho Pháp và bớt đi những mối bận tâm 
thế gian. 

Có một điều thường thấy trong cuộc sống: chúng ta 
luôn bận rộn với đủ thứ việc. Với chúng ta việc gì cũng quan 
trọng cả, cho nên việc tu tập là việc cuối cùng. Hiểu như vậy 


thật nguy hiểm. Nếu chúng ta coi việc tu tập là ít quan trọng 


nhất thì tức là việc giải thoát ít quan trọng nhất. Mà tu là 
để đạt tới hạnh phúc chân thực. Chúng ta muốn hạnh phúc 
chân thực nhưng lại coi chuyện tu là việc cuối cùng thì tóm 
lại chúng ta muốn hạnh phúc nhưng lại tìm tới khổ đau. Nếu 
nói tu là chuyện cuối cùng thì rốt cuộc hạnh phúc cũng là 


chuyện cuôi cùng chăng? 


PHẢN KẾT 


“Khi giúp quý vị fu 
thì thầy cũng tu luôn. ” 


& 


Thây thật sự đánh giá cao tâm nguyện của các quý vị, 
tâm chí thành cầu pháp và động cơ câu pháp trong sáng. 
Thầy cũng hiểu mọi người ở đây đã trải qua rất nhiều khó 
khăn, nhiều chướng duyên để có thê tổ chức được chuyến đi 
nảy của thầy. Nhưng điều tốt đẹp nhất là bây giờ chúng ta có 
thể gặp nhau được ở đây, có thể thọ được pháp và làm được 
lễ như thế này. Đó là một kết quả rất tốt đẹp. Tất cả những 
điều đã xảy ra có cái tốt và có cái không tốt. Nhưng là người 
tu Phật chúng ta phải biết chấp nhận. Bản thân thầy ngay 
trong chuyến hoăng pháp nảy cũng gặp không ít khó khăn. 
Nhưng thây biết rằng những chướng duyên đó rồi chúng ta 


cũng sẽ qua. Thầy hứa sẽ giúp quý vị tu ngondro, cho dù 


như vậy thì thầy sẽ phải làm việc vất vả hơn đấy (cười). 


Thầy cũng muốn mọi người hiều răng thật sự thầy cũng 
không phải là một người đặc biệt. Thầy chỉ là một hành giả 
rất bình thường thôi. Nếu có một cái gì đó khiến thầy trở nên 
đặc biệt hơn một chút thì đó chính là Pháp. Thầy có được 
may măn hơn chúng ta ở đây là được sinh ra trong một môi 
trường Pháp thật tuyệt vời, phải tu tập ngay từ khi còn nhỏ. 
Vậy chỉ đơn giản là thầy may mắn hơn chúng ta mà thôi. 
Thực ra những kinh nghiệm về tu tập thầy cũng còn rất ít 
ỏi. Nhưng có một điều thầy có thế nói chắc với quý vị đó là 
thầy có tâm lòng chân thật. Với tắm lòng chân thật, tâm lòng 
tốt đó thầy hy vọng sẽ giúp chúng ta được. Khi giúp quý vị 
tu thì thầy cũng tu luôn. Thầy có gắng đề chuyển hóa tâm 
mình để ngày càng từ bi hơn đặng có thể giúp quý vị được 


nhiêu hơn. 


Thầy cũng có một may mắn: dòng truyền thừa Longchen 
Nyingthik là một dòng truyền thừa thanh tịnh, trẻ, mới nên 
nó có sức mạnh, năng lực gia trì gia hộ rất lớn. Tuy nhiên, 
là hành giả của dòng truyền thừa đó, ta có nhận được năng 
lực gia trì gia hộ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính 
ta chứ chứ không phải vào dòng truyền thừa. Nếu ta tu tốt, 


tu chân thật thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều năng lực gia 


trì, còn nêu không tu tôt thì tât cả mọi cô găng nào đó cũng 


đều là vô ích mà thôi. Và ta rôt cuộc không nhận được gì cả. 


(Giảng ngày 13.10.2011) 


NGOẠI NGONDRO 


“Có tâm xả ly thì mới có được tín tâm kiên cô 


và lòng khao khát không biết mệt mỏi đối với chánh pháp. ” 


& 


Nghi quỹ này tên là “Dzogpa Chenpo Longchen 
Nyingthik Ngondro”. Đầu tiên thầy sẽ giảng về chữ 
“Dzogchen” là chữ viết tắt của “Dzogpa chenpo”. 
“Dzogchen” là tri kiến mà chúng ta phải tu tập để đạt tới 
trong truyền thống Cổ mật. Theo truyền thống Nyingmapa 


đây là tri kiên rât cao, là trí huệ viên mãn. 


Chữ “Longchen” có nghĩa là “chân như”. “Longchen 
Rabjam” là tên của vị Tổ đã trình bày tri kiến thanh tịnh 
của Dzogpa Chenpo dựa trên tu chứng của Ngài. Tên của 
pháp tu lấy theo tên của Ngài (Longchenpa) có nghĩa là: 
Chân như của Dzogpa Chenpo. Longchenpa là một đại học 


giả Phật giáo rất nối tiếng và Ngài cũng nỗi tiếng bởi trí 
tuệ siêu phàm. Ngài đã thông đạt được tất cả các giáo lý vĩ 
đại mà Đức Phật để lại. Tuy nhiên, tinh túy, tỉnh yếu của 
toàn bộ tri kiến của Ngài được Ngài gọi là “Dzogchen”. Và 
“Nyingthik” có nghĩa là tâm yếu/tinh yếu/giọt tỉnh, là tâm 


yêu của Longchenpa, của chân như. 


Mặc dầu là một đại học giả Phật giáo nhưng Ngài 
Longchenpa đồng thời cũng là một người tu rất nghiêm túc. 
Ngài cũng giống như Milarepa. Không có gì cả - Ngài là 
một kẻ hành khất. Nhưng mọi người gọi Ngài là Đạo sư, là 
yogl. Ngài chỉ là một kẻ lang thang ngủ trong một cái túi, 
một cái túi ngủ (sleeping bag). Không phải là cái túi ngủ 
thời thượng đắt cả ngàn đô la của các quý vị đâu. Ngoài 
cái túi ngủ ra Ngài không có gì cả. Ngài sống trong một cái 
hang. Ngài chỉ thọ khoảng 50 tuổi và khoảng 30 năm Ngài 


dành trọn cho việc ân tu. 


Ngày hôm qua chúng ta học phần Ngoại ngondro, trong 
đó có trình bày bốn niệm chuyền tâm: “Thân người quý báu 
khó gặp”, bản chất vô thường của sinh tồn, bản chất của 


luân hồi là đau khổ, luật nhân quả. 


Vì sao lại gọi là “Bốn niệm chuyên tâm”? Bởi vì nếu 
chúng ta sử dụng chúng đề quán chiếu thường xuyên hàng 
ngày như là một pháp tu thì chắc chắn chúng ta sẽ chuyển 


hóa được tâm của mình. Ta sẽ đổi cách nghĩ và cách sống. 
Tại sao ta lại phải đối cách nghĩ, phải chuyên hóa tâm? Đó 
là bởi vì tâm ô nhiễm của chúng ta sẽ liên tục lôi kéo ta 
mãi lún sâu trong luân hồi. Vì vậy ta phải đổi hướng tâm. 
Ta dùng bốn niệm chuyền tâm làm pháp đói trị để phát tâm 
chán bỏ luân hồi. Hiểu được tình cảnh của chúng sinh ta sẽ 


phát nguyện tu tập để đi theo con đường của chánh pháp. 


Bốn niệm chuyển tâm này dùng làm đối tượng quán 
chiếu giúp ta phát được tâm xả ly. Vì vậy bốn niệm chuyển 
tâm này rất quan trọng, rất cần thiết. Ta phải dùng những 
pháp đó để quán chiếu, tu tập thường xuyên nếu bạn muốn 
trở thành một người tu chân thật. 


Tại sao chúng ta cần phải có “tâm xả ly”? Tâm xả ly là 
cái mà người tu không thể không có. Tâm xả ly khiến cho 
tâm của người tu trở nên mạnh mẽ, kiên định. Có tâm xả ly 
thì mới có được tín tâm kiên cô và lòng khao khát không 
biết mệt mỏi đối với chánh pháp. Thông thường chúng ta chỉ 
siêng năng tu tập được một hai bữa rồi thì phân tâm vả quên 
lãng. Ta lại bắt đầu dễ duôi, biếng nhác. Tâm ta cứ lúc nào 
cũng trôi lên trụt xuống như vậy. Tại sao? Tại vì ta không 
hiểu biết giáo lý thật sự thâm sâu, vững chắc, ta không hiểu 
thâu bản chất luân hồi, bản chất cuộc đời này. Vì vậy mả tâm 
không kiên định. 


cu 


Tâm xả ly có tác dụng gì đối với chúng ta? Mình có 
thê đặt câu hỏi: Ai là người có tâm xả ly? Đức Milarepa là 
một người có tâm xả ly tuyệt đối. Ngài đã phát nguyện và 
từ đó không bao giờ thay đổi con đường mình đã chọn, đã 
dâng trọn cuộc đời của mình cho Pháp. Cuộc đời Ngài có vô 
vàn những khổ cực cả về thê chất lẫn tinh thần, nhưng Ngài 
không bao giờ lùi bước. Ngài vượt qua mọi những chướng 
duyên và luôn tiến lên phía trước mà nhờ đó mà đạt thành 
tựu rất cao. Chúng ta làm cho được điều mà đức Milarepa 
đã làm. Phải thực hành pháp với tâm dũng mãnh như Ngài 
đã thực hành. Phải cương quyết vượt lên mọi khó khăn thử 
thách như Ngài đã vượt. Phải làm như được vậy 


Nghi quỹ ngondro mà chúng ta đang có trong tay là 
bản ngắn. Nghi quỹ gốc của nó dài hơn nhiều chứa đựng 
đầy đủ nghi quỹ Longchen Nyingthik nguyên thủy. Chúng 
sinh trong thời hiện đại vô cùng bận rộn kiếm sông không 
có nhiều thời gian tu tập, nên bản ngắn sẽ phù hợp hơn. Để 
tiện cho mọi người thầy đã cắt bỏ một số phân và thu gọn lại 
cuốn nghi quỹ. Phần Ngoại ngondro trong nghỉ quỹ dài rất 
đây đủ. Trong đó có rất nhiều lời tụng nguyện rất sâu sắc và 
hay mà trong bản ngắn hầu như đã cắt bỏ. Ví dụ như phần 
quán chiếu đau khổ của luân hồi, thì có trình bày rất cụ thể 


nổi đau khô của chúng sinh ở các cõi khác như thê nào. Khi 


XS 


chúng ta đã tìm hiểu được rất chỉ tiết và tỉ mỉ nỗi đau khổ 
của chúng sinh ở mỗi cõi là như thế nảo, thì những cái đó sẽ 
có tác dụng chuyển hóa tâm rất mãnh liệt. Vì vậy chúng ta 
nên thực hảnh quán chiếu về đau khổ của luân hồi để hiểu 
đầy đủ hơn, chứ không chỉ dừng lại ở nghi quỹ ngắn này. 
Ngoài ra chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm giáo lý để quán 
chiều những niệm chuyên tâm khác, để có hiểu biết sâu sắc 
và đầy đủ hơn về cuộc sống. Chỉ khi đó ta mới biết trân quý 
thân người này, mới hiểu thật sâu sắc thế nào có nghĩa là 
được làm người. 


QUY Y, PHÁT TÂM BỎ ĐÈ 


“Lời nguyện quy y này chỉ có bốn hàng thôi, 


nhưng hàm chứa nhiêu ý nghĩa thậm thâm vi diệu. ” 


& 


Bây giờ chúng ta qua phần nội ngondro. Phần đầu tiên là 
“Quy y”. Dòng thứ nhất: “Kön chok som ngö de shek tsa wa 
sum”. Chúng ta quy y nơi Tam Bảo và Tam căn Thiện thệ. 
“Kõn chok sum ngõ” có nghĩa là “Tam Bảo.” Còn “tsa wa 


sum” có nghĩa là Tam căn Thiện thệ: Guru, Yidam, Dakim1. 


Dòng thứ hai “Tsa lung tig lay rang shin Jjang chub 
sem”. Ở đây “tsa lung tig lay” có nghĩa là “mạch, khí, tỉnh”. 
Bản chất của mạch, khí, tinh chính là tâm bồ đề (jang chub, 
boddhi). Theo quan điểm của các Đạo sư dòng phái Cô Mật 
thì Phật giáo có chín thừa. Trong chín thừa này thì ba thừa 


cuối cùng là cao nhất: Mahayoga (Đại du già), Anuyoga (A 
nậu du giả) và Atiyoga (Dzogchen Đại Viên Mãn). 


Ở dòng đầu tiên chúng ta tụng lời quy y Tam Bảo và 
Tam căn Thiện thệ. Cấp đầu tiên, tức là cấp quy y Tam Bảo 
và Tam căn Thiện thệ, là thuộc về cấp độ của Mahayoga, 
nếu ta tính theo quan điểm cửu thừa của Nyingmapa thì 
Mahayoga là thừa thứ bảy. Vậy quy y ở dòng đầu tiên thuộc 
về Mahayoga (Đại du già). 


Dòng thứ hai: “Tsa lung tig lay rang shín Jang chub 
sem” (“Nơi tâm bồ đề tánh của mạch, khí, tinh”). Thường 
trong pháp tu A nậu du giả các khái niệm “mạch, khí, tinh” 
(tiếng Tây Tạng là “tsa lung tig lay”) là khái niệm căn bản 
mà người tu phải biết. Ở cấp này chúng ta quy y tâm bồ đề 
chính là quy y bản chất của mạch, khí, tinh. Vậy tụng và 
quán chiếu những lời này là một cách để quy y ở cấp độ A 


nậu yoga. 


Dòng thứ ba: “ngo wo rang shin thuk Jay kyil khor 
la” (“nơi đản tràng của thể tánh bi”). Theo quan điểm của 
Dzogchen thể, tánh, bi chính là ba khía cạnh của trí huệ 
Phật, ba khía cạnh của Như Lai Tạng, của Rigpa (“chân 
tâm”, “trí huệ bản nguyên thanh tịnh”). Vậy đây là quy y ở 
cấp độ cao nhất: quy y Rigpa, quy y chân tâm bản tánh. 


Gi 


Hàng cuối cùng: “Jang chub nying poy bar du kyab 
su chi.” Nói về thời gian: thời gian quy y của chúng ta là 
cho tới khi ta thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, đạt tới vô 
thượng bồ đề. Lời nguyện quy y này chỉ có bốn hàng thôi, 
nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa thậm thâm vi diệu. Chúng ta 
phải hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó: ta quy y chân tâm, quy y 
bản tánh bồn nguyên thanh tịnh của ta. Và quy y tới đạt cứu 
cánh tối hậu. 

Trước khi tụng lời nguyện quy y này hành giả phải thực 
hành pháp quán tưởng. Ta quán tưởng Cây Quy Y dựa vào 
bức ảnh quý vị đang có trong tay. Ở trung tâm của bức ảnh 
có hình ảnh của Đức Liên Hoa Sanh vây quanh bởi các vị 
Đakini trí tuệ. Về bản chất Đức Liên Hoa Sanh chính là Bồn 
sư của ta. Như vậy ta quán tưởng Gưru trong hình tướng 
Đức Guru Rinpoche. Rất khó đề có thể quán tưởng thật chỉ 
tiết tất cả chư Đạo sư của dòng truyền thừa, chư Phật, chư 
Bồ tát, chư Yidam v.v. Tuy nhiên phải có gắng nỗ lực và 
phải quán tưởng với lòng tin tưởng. Ngay khi chưa thấy 
được chi tiết vẫn phải phát khởi niềm tin trước mắt chúng 
ta là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bồn Tôn, chư Dakini, chư 
Hộ Pháp tràn ngập cả không gian. Các ngài đang hộ trì cho 


chúng ta, các ngài là bậc quy y tối hậu của chúng ta. 


Bước tiếp theo ta quán tưởng vô lượng chúng sinh trong 
cõi Ta Bà nảy trong hình tướng của con người, đang trản 
ngập không gian. Phía bên phải là cha đẻ đời này, phía bên 
trái ta là mẹ đẻ đời này, tất cả chúng sinh tràn ngập không 
gian xung quanh đều cùng ta lễ lạy vả tụng lời nguyện quy y. 
Đó là cách rất tốt để nghĩ về hữu tình chúng sinh.Trước mặt 
ta là kẻ thù hay những người mình không ưa, hoặc là những 
người gây chướng ngại, chướng duyên cho mình trong cuộc 
sông. Thì tất cả chúng sinh như vậy ở trước mặt, bao quanh 


ta bên phải bên trái và cùng ta lễ lạy quy y. 


Việc lễ lạy quy y như vậy không phải dễ với chúng ta. 
Nhưng quý vị phải nỗ lực thực hiện việc này một cách tinh 
cần. Phải cố gắng thực hiện pháp thiền quán tưởng thật chất 
lượng. Phải có gắng thu xếp thời gian để công phu hành trì 
nếu không thì sẽ rất khó đạt được chút tiến bộ nảo. Ta phải 
phát triển đức tính kiên trì, rèn luyện hạnh kham nhẫn, hạnh 
tinh tấn. Phải cô găng duy trì và phát triển tâm hứng thú, 
thiết tha với việc công phu hành trì. Có như vậy thì dần dần 
chúng ta sẽ đạt được những tiến bộ ban đầu. 

Sau khi kết thúc phần lễ lạy quy y ta chuyển sang phần 
phát tâm bồ đề. Trong phần này chúng ta lại lặp lại quán 
tưởng giống như phân trước. Tức là quán tưởng Cây Quy 


Y trước mặt, có tât cả các chi tiêt như đã mô tả, chúng sinh 


(2i 


cũng tràn ngập khắp không gian. Sau đó chúng ta bắt đầu 
tụng lời nguyện phát tâm bồ đè. 


Chúng ta phát nguyện quy y vì hết thảy hữu tình chúng 
sinh. Tại sao ta phải phát tâm bô đề vì hết thảy hữu tình? 
Bởi vì hết thảy hữu tình phải chịu vô vàn đau khổ giống: và 
cũng như chúng ta họ mong muốn được hạnh phúc. Ta và họ 
đồng nhất trong ý nghĩa của đau khô và hạnh phúc, vì vậy ta 
muốn giúp họ thoát khổ và ban vui, ban an bình, hạnh phúc 
cho họ. Tại sao ta và họ lại lang thang trong lục đạo luân hồi 
như vậy? 

Dòng thứ nhất “ Hô! Bởi mê lâm ...” nói về nguyên 
nhân của đau khổ là vô minh. Chính bởi vô minh nên ta sinh 
tâm chấp trước. Ta dính mắc vào hình tướng của vạn pháp 
và cho rằng những gì mình thấy là có thật, là thực sự hiện 
hữu. Chúng ta không biết thật tánh của những hình tướng 
hóa hiện trước mắt ta. Và vì không biết nên ta cho rằng 
chúng, tất cả những gì ta nhận biết qua lục căn. Ta nhận lầm 
hình tướng là bản chất. Đây thật ra là một trò lừa của tâm, 
tâm s1. Hình tướng luôn lừa chúng ta và chúng ta chạy theo 
chúng, coi chúng là có thật. Và chính những điều đó khiến 
ta phát sinh phiền não. Chính vô minh đã khiến ta phải đọa 


trong luân hồi. 


Vì vô minh mà ta đã rời bỏ ngôi nhà của mình, rời bỏ bà 
mẹ chân tâm, bản tánh của ta. Một khi đã rời bỏ bà mẹ chân 
thật của mình thì ta lạc vào sáu nẻo của luân hồi và sông 
trong mộng huyễn triền miên không có lối ra. Bây giờ con 
đường duy nhất để tự cứu và cứu kẻ khác lả nhận ra được 
chân tâm, thật tánh của ta, của chúng sanh và vũ trụ. Vì vậy 
ta phát tâm bồ đề với ước muốn giúp cho hữu tình chúng 
sinh nhận ra được chân tâm và quay về bờ giác. Để họ thoát 
khổ và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. “Đề an trụ tất cả chúng 
sinh trong thanh tịnh quan của giác tánh tự tri.” Thật tánh 
của vạn pháp, hay chân tâm bản tánh của chúng ta, chính là 
Phật tánh. 


Làm thế nảo đề có thể phát được tâm bồ đề. Con đường 
để phát tâm bồ đề là tu tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả. Ta 
phải có vô lượng tâm từ, vô lượng tâm bị, vô lượng tâm xả. 


&ề ^ ^.A33 6e 


“Vô lượng” có nghĩa là “vô tận”, “vô biên”, không có 
bờ mé. Tại sao tâm từ, tâm bi lại phải bao la không ngăn 
mé như vậy? Bởi vì chúng sinh trong cõi ta bả này là vô 
lượng, vô lượng chúng sinh và vô lượng đau khổ. Vì vậy 
cần phải có một tâm bồ đề thật đũng mãnh, rộng mở để có 
thể chứa được tình thương cho hết thảy hữu tình. Còn với 
tâm như tâm của chúng sinh, rất hẹp hòi, ích kỷ, rất bé nhỏ 
thì không thể có được tâm bô đề chân thật. Vì vậy để có 


thể nuôi dưỡng được tâm bồ đề chân thực người tu phải tạo 
duyên lớn, gieo nhân lớn. Cái nhân đó phải dựa trên mảnh 
đất vững chắc của tứ vô lượng tâm. Vậy tứ vô lượng tâm có 


sức mạnh lớn và có ý nghĩa rât thực tê. 


Chúng ta cũng phải hiểu kỹ chữ “Từ”, “Bi”. Bởi chữ 
“từ”, “bí” mà chúng ta thường dùng [cho người tu] khác 
xa so với nghĩa của chữ “Từ”, “Bi” của chư Phật, chư Bồ 
tát. Tâm Từ, tâm Bi của chư Phật, chư Bồ tát là Từ Bi với 
nghĩa tuyệt đối chân thực, rộng lớn vô biên không ngắn mé 
bao trùm hết thảy hữu tình, bao trọn khắp pháp giới và dũng 
mãnh, kiên cố, bất hoại như kim cương. Đó là Đại từ, Đại 
bi. Chúng sinh trong cõi ta bà này ai ít nhiều cũng có tình 
thương. Tuy nhiên tình thương yêu của chúng ta cũng có 
rất nhiều cung bậc khác nhau, tầng mức khác nhau. Tình 
thương của chúng ta vì nó chưa trí huệ, chưa phải là từ bị 
đích thực nên đôi lúc nó lại mang đến đau khổ nhiều hơn là 


hạnh phúc. 


Thầy thấy trên thế giới, ở Trung Quốc, ở Việt Nam 
người ta rất thích ăn thịt, thích ăn cá. Và ăn rất nhiều. Thể thì 
thử hỏi chúng ta có tình thương đối với hữu tình chúng sinh 
không? Chắc là không quá. Chúng ta là người tu thì tốt nhất 
là nên ăn chay. Nếu chúng ta trân quý cuộc sống của mình 


thì chúng ta cũng trân quý cuộc sông của các chúng hữu tình 


khác. Khi ta biết trân quý cuộc sống quý báu của các loài thì 
sẽ thấy rằng nếu ta ăn thịt, ăn cá như vậy thì sẽ khiến nhiều 
loài bị giết hại. Trên thế giới ngày nay hàng ngày có thê nói 
có rất nhiều hàng ngản, hàng vạn chúng sinh bị giết chết để 
làm thực phẩm. Nên nếu thực sự chúng ta muốn phát triển 
tâm bô đề thì việc ăn chay là điều rất quan trọng. Đó là cơ 
sở đề trưởng dưỡng tâm từ bi. Và đó cũng là một hành động 
phóng sinh rất cụ thể và thiết thực. 

Hiện giờ ở Việt Nam, Trung Quốc vẫn có một truyền 
thống rất tốt đẹp đó là truyền thống ăn chay của những người 
tu Phật. Đây là một truyền thống quý báu vì vậy chúng ta 
nên gìn giữ và phát huy nó. Ở Tây Tạng do điều kiện khí 
hậu, do thời xưa cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, 
lại ở một nơi rất cao so với vùng bình nguyên nên ngày xưa 
người dân chỉ có thịt bò, thịt cừu làm thực phẩm. Trong quá 
khứ vì vậy các vị tăng ni, và ngay cả các bậc thầy cũng vậy, 
không có một lựa chọn nào khác hơn là phải ăn thịt. Hồi đó 
có khoảng 99% các tu sĩ ở Tây Tạng ăn mặn. Nhưng bây giờ 
tình hình thay đổi rất nhiều. Các bậc thầy Tây Tạng đánh giá 
rất cao truyền thống ăn chay của đạo Phật ở Trung Quốc và 
Việt Nam. Chúng tôi có gắng giáo dục nhất là trong cộng 
đồng những người tu về việc ăn chay. Bản thân thầy và các 


vị lạt ma khác đêu rât nỗ lực làm công việc nảy. Trong tu 


viện chúng tôi hiện nay có khoảng 60%, 70 3% tăng ni ăn 


chay. Đây là một thay đổi rất lớn. 


Đáng tiếc là có một số vị thầy, thậm chí những vị có 
cương vị cao, không quan tâm tới việc ăn chay. Có vị còn 
thuyết phục mọi người ăn mặn. Chúng tôi đã có găng gửi 
những thông điệp từ bi tới các quý vị ấy để họ hiểu giá trị 
của việc ăn chay. Ở Nepal và Ấn Độ tình hình cũng có nhiều 
thay đổi [theo hướng này]. So với Nepal và Ân Độ thì ở Tây 
Tạng các vị thầy có cách hiểu sâu sắc hơn về giá trị của việc 
ăn chay. Đó là theo cách nhìn của thây. Còn các quý vị ở đây, 
vì quý vị đôi lúc cũng ăn chay nên thầy thấy quý vị cũng có 
chút tâm từ bi đấy. Tất nhiên, nếu chúng ta có những lý do 
về sức khỏe thì đó lại là chuyện khác. Nhưng nếu ăn thịt để 
thưởng thức, vì khoái khâu thì đó là điều rất tệ hại. 


THIÊN TỤNG KIM CANG TÁT ĐỎA 


« Chúng ta không bao giờ sám hồi, trì chú, quán tưởng ... 
chỉ cho riêng cả nhán mình 


mà làm cùng hết thảy chúng hữu tình. » 


& 


Ngoại ngondro, bốn niệm chuyền tâm, 
là nên tảng tốt nhất cho tất cả mọi pháp tu 


của Phật giáo. 





Trong phần nội ngondro thì Quy y và 
Phát tâm bồ đề là phần mở đầu quan trọng 
cho bất cứ pháp tu nào. Hai phần nảy là 
tiêu biểu chung cho các pháp tu trong 


truyền thống Đại thừa. 


Hôm qua thầy đã nói người tu phải 
luôn ghi nhớ trong tâm hai mục đích : thứ 





nhất là tịnh hóa nghiệp chướng, thứ hai là tích lũy công đức. 
Bây giờ chúng ta qua pháp thiền tụng Kim cương tát đỏa. 
Mục đích chính của pháp này là tịnh hóa nghiệp chướng. 
Tịnh hóa tất cả ác nghiệp đã tạo từ thời vô thi đến nay. 


Pháp tu Kim cang Tát đỏa là một pháp tu mãnh liệt để 
tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng đã tích lũy. Chúng ta thấy 
rằng pháp tu Ngoại ngondro, Nội ngondro và Kim cang Tát 
đỏa là chung chung cho tất cả các các dòng phái của Kim 
cương thừa. Trì tụng Bách tự minh chú là pháp tu phổ biến 
khắp nơi trong truyền thống của Kim cang thừa. Để quán 
tưởng đức Kim cang Tát đỏa đầu tiên ta phải làm quen với 
hình ảnh của Ngài qua những bức tranh, bức thangka. Phải 
ghi nhớ các chỉ tiết như các món trang sức quý báu bằng lụa 
và châu báu, pháp khí ngài cầm ở tay, vẻ mặt v.v. Như vậy, 
dần dần chúng ta sẽ ghi nhớ được hình ảnh của ngài trong 
tâm. Sau đó, khi quán tưởng thì ta dùng trí tưởng tượng để 
tái hiện lại bức tranh trong tâm. Dần dần, khi ta làm như vậy 
một cách kiên trì, liên tục với thành tâm thì hình ảnh của 
ngài sẽ ngày càng hiện rõ trong tâm ta. 

Phân trì tụng bắt đầu băng chữ “AH°. Chủng tự này là 
tượng trưng cho tánh không. Pháp quán tưởng này đặt cơ sở 
trên chân tánh của tâm. Đức Bồn tôn từ tánh không mà hiển 


tướng, từ trong tánh mà thị hiện. Do đó mà ta tụng “Ah” đề 


bắt đầu cho phần thiền quán Kim cang Tát đỏa và hướng 


tâm về chân tánh của vạn pháp, đó là tánh không. 


Tiếp theo: “Trong thân phảm trên đầu hành giả.” Có 
nghĩa là thân tướng của ta là thân tướng phàm, về mặt hình 
tướng không có gì thay đổi hết. Còn bên trong tâm thì chúng 
ta phải đổi, đó cũng chính là mục đích của pháp tu thiền 
tụng Kim cang Tát đỏa. Chúng ta nhận những phẩm tánh 
giác ngộ của đức Kim cang Tát đỏa, nhận vào tâm của mình 
để chuyên hóa tâm, để được thanh tịnh như Ngài, gắn kết 
với Ngài như nhất về tâm. 

Như ở câu tiếp theo : « Giữa sen trăng và trên vành 
trăng/HUNG biến thành Kim cang Tát đỏa ». Ta quán tưởng 
ở trên đỉnh đầu mình có một tòa sen màu trắng, ở trung tâm 
tòa sen đó có một đĩa mặt trăng. Trên đĩa mặt trăng có chủng 
tự HUNG cũng màu trắng. Hôm qua thầy đã nhắc rằng có 
một số chủng tự rất quan trọng (tiếng Tây Tạng) cần phải 
thuộc, phải ghi nhớ để có thể dùng trong pháp quán tưởng 
của mình. Ví dụ như OM, AH, HUNG. 

Khi chúng ta làm quen với chủng tự Hung rồi thì việc 
quán tưởng cũng sẽ đễ dàng hơn. « HUNG biến thành Kim 
cang Tát đỏa » - quán tưởng chủng tự HUNG trên đĩa mặt 
trăng biến thành đức Kim cang Tát đỏa. 


VajJarasatva có hai hình tướng : hình tướng đơn và hình 
tướng đôi. Trong pháp tu nảy ta quán tưởng hình ảnh Kim 
cang Tát đỏa đôi. Vajrasatva xuất hiện trong hình tướng báo 
thân Phật, màu trăng. Giống như núi tuyết hay pha lê. Sáng, 
trăng và hoản toàn thuần khiết. Tay phải Ngài cầm chày và 
tay trái Ngài cằm chuông. Ngài ôm phối thân nữ. Hình ảnh 
Vajrasatva là đối tượng của pháp quán tưởng, là trung tâm 


của pháp thiền tụng này. 


Trong khi quán tưởng như vậy ta phát lồ sám hối trước 
Ngài: « Xin hộ trì tây nghiệp cho con ... con không tái 
phạm.» Với tâm hồi hận mãnh liệt và quyết tâm tịnh hóa tất 
cả những nghiệp chướng mà mình đã gây ra từ thời vô thi. 

Cũng như trong phần Quy y, khi quán tưởng như vậy ta 
hướng tâm tới Ngài và nghĩ: « Con quy y Ngài, con nương 
tựa hoàn toàn nơi Ngài. Ngài chính là bậc hộ chủ che chở 
cho con. Trước Ngải con xin sám hối tận nơi sâu thăm của 
lòng con.» Hãy nghĩ như vậy với tình cảm thật sự mãnh liệt, 
sâu sắc và tuyệt đối chân thành. Để phát tâm chân thành 
sám hối chúng ta phải có hiểu biết sâu sắc về nghiệp và 
nhân quả. Phải thường xuyên quán chiếu về vô vàn hậu quả 
chúng sinh phải chịu do ác nghiệp tạo ra. Chỉ khi có lòng tin 
mãnh liệt, kiên định vào luật nhân quả thì ta mới phát được 


tâm chân thành sám hôi. 


Có sức mạnh của tâm chí thành, của tâm ân hận chân 
thật thì việc trì chú mới có tác dụng tịnh hóa mãnh liệt. Như 
vậy pháp thiền quán phải được dựa trên tâm chí thành sám 
hồi. Đó là lý do tại sao pháp tu lại phải bắt đầu với phần phát 
lồ sám hối. Điều quan trọng nữa phải nhớ là ta phải phát lời 
thệ nguyện trước Ngài. Ta hứa từ nay về sau sẽ không tái 
phạm lại những lỗi lầm như vậy. Đó là lời thệ nguyện mà ta 
cần phải hết sức giữ gìn. 

Khi trì chú đồng thời phải liên tục quán tưởng. Ta quán 
tưởng ở nơi tim của đức Kim cang Tát đỏa có một đĩa mặt 
trăng nhỏ xíu. Trên đĩa mặt trăng đó có chủng tự HƯNG 
cũng nhỏ xíu. Chuỗi các chủng tự của Bách tự minh chú 
quay vòng quanh chủng tự HƯNG. Như vậy chúng ta ta vừa 
quán tưởng chủng tự HUNG cùng 100 chủng tự của minh 


chú quanh xung quanh nó, và vừa trì chú. 


Dòng dưới: “Do vận tâm trì tụng thần chú ... chảy tràn 
xuống dưới.” Do tâm chí thành của ta, do oai lực của minh 
chú mà Vajrasatva ban gia trì gia hộ bằng nước cam lồ giống 
như bụi hương tràn xuống đâu, rồi xuống thân và tịnh hóa 


tất cả các nghiệp chướng. 


« Nơi thân con và chôn hữu tình ... tây sạch cho con.» 
Dòng nước cam lô chảy xuông từ trên đỉnh đâu ta, hoặc 


thị hiện trong hình tướng ánh sáng màu trắng trong tràn 


xuống đỉnh đâu, tràn xuống thân và ngập toàn thân thê. Tất 
cả nghiệp chướng, phạm giới, uế trược, bệnh tật, khổ não 
của ta đều được tịnh hóa hoàn toàn. Tất cả những nghiệp 
chướng về thân, khẩu, ý của ta được tịnh hóa hoàn toàn nhờ 
oal lực của Ngài. Như vậy ta trở nên hoàn toàn thanh tịnh. 
Nếu chúng ta sắm hối mãnh liệt, có lòng tin mãnh liệt vào 
Ngài thì nghiệp chướng sẽ được tịnh hóa. Đó chính là cơ sở 
của pháp tu Kim cang Tát đỏa . 

Để việc hành trì có hiệu quả tốt cần phải tìm hiểu kỹ 
lưỡng, phải có hiểu biết thấu đáo, rõ ràng. Các bạn nên đọc 
cuốn “Lời Vàng của Thầy Tôi? và những cuốn sách có liên 
quan khác. Cuốn “Lời Vàng của Thây Tôi? dễ hiểu, mọi giải 
thích, mô tả trong cuốn sách đều rõ ràng, chỉ tiết nên rất hợp 
với người mới tu. Các quý vị nên dành thời gian để đọc kỹ 
cuốn sách, đọc kỹ những lời giảng giải trong đó. Đọc đi đọc 
lại nhiều lần đề có thể hiểu ngày càng sâu sắc, đầy đủ những 
lời dạy ở trong cuốn sách. Những phần mà thầy không nói 
tới, thì trong cuốn sách đó có đề cập tới một cách rất đầy đủ, 
chỉ tiết, rõ ràng và chính xác. Điều đặc biệt hơn nữa là cuốn 
“Lời Vàng của Thây Tôi” được soạn dành riêng cho những 
người tu Longchen Nyingthik, đây là cuốn sách của dòng 
Longchen Nyingthik. Vì vậy nên đọc và nghiên cứu nó cảng 


nhiều cảng tôt. 


Một điều thầy muốn nhắc quý vị. Chúng ta không bao 
giờ sám hồi, trì chú, quán tưởng ... chỉ cho riêng cá nhân 
mình mà làm cùng hết thảy chúng hữu tình. Ta quán tưởng 
hết thảy các loài hữu tình đều được tịnh hóa mọi nghiệp khổ, 
chứ không phải chỉ riêng cá nhân mình. Không chỉ riêng 
mình khẩn cầu mà hết thảy chúng sinh cùng khẩn câu Ngài. 
Đó cũng cách tu để trưởng dưỡng tâm bồ đè, đề phát tâm từ 
bi. Đó là tu theo Đại thừa. Điều này là chung cho tất cả mọi 
pháp tu. Chúng ta là người tu Đại thừa. Chúng ta không bao 
giờ được quên điều đó. Luôn luôn, dù đang làm gì và ở đâu 
cũng phải nhớ như vậy — làm gì cũng với tâm bồ đề, tâm vì 
lợi lạc của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều bình đăng. Hạnh 
phúc và khổ đau của họ cũng đều quan trọng như hạnh phúc 


khổ đau của chúng ta. 


Phân thỉnh câu và hóa tán quán tưởng: « Hỡi bậc hộ chủ 


bởi thiếu trí tuệ và ngu si ... cùng hủy phạm giới nguyện. » 


Khi mình tụng như vậy ta hướng tâm tới đức Kim cang 
Tát đỏa. Với thành tâm mãnh liệt, với lòng tín mãnh liệt 
rằng Ngài chính là bậc hộ chủ, người thầy duy nhất che 
chở cho chúng ta. Ngài chính là nơi nương tựa để tịnh hóa 
hết tất cả mọi nghiệp ác, và là nguồn lực gia trì gia hộ. Một 
lần nữa ta phát lồ sám hối ở phân kết thúc, với quyết tâm 


tịnh hóa nghiệp thật mãnh liệt. Lúc đó hãy nghĩ tới tất cả 


những giới mẻ, nguyện đứt từ thời vô thỉ, qua những pháp 
tu của Tiểu thừa, của Đại thừa Hiển giáo, của Mật thừa. 
Tất cả đều được tịnh hóa hoàn toàn. Nhờ tịnh hóa được các 
nghiệp chướng như vậy nên ta đã xây dựng một nên tảng 
vững chắc đề có đạt tới những thành tựu tương đối và tuyệt 


đối trong tương lai. 


Trang 34, chúng ta tụng: « Bởi thỉnh nguyện như vậy 
... như bóng trong gương.» Nhờ tâm chí thành sám hồi của 
mình, nhờ gia trì gia hộ của đức Kim cang Tát đỏa mà tất 
cả mọi nghiệp chướng của mình và hết thảy hữu tình chúng 
sinh được tịnh hóa. Đức Kim cang Tát đỏa hài lòng, mỉm 
cười, Ngài tan thành ánh sáng và hòa nhập vào mình và mình 
cũng biến thành Kim cang Tát đỏa trăng sáng rực rỡ như 
Ngài. Rồi vừa quán tưởng ta vừa trì chú OM VAJRASATVA 
HUNG. Khi chính ta biến thành đức Kim cang Tát đỏa thì 
tiếp tục quán tưởng nơi tim Ngài có chủng tự HUNG vây 
quanh bởi bốn chủng tự OM VAJRASATVA. Các chủng tự 
có màu sắc khác nhau, tuy nhiên chỉ cần quán tưởng màu 
sáng trăng thôi cũng được. Những hướng dẫn này cũng có 


hướng dẫn rất chỉ tiết trong cuốn “Lời Vàng của Thầy Tôi". 


Phải hiểu răng hình ảnh đức Kim cang Tát đỏa và các 
chủng tự hiền hiện như vậy nhưng thật tánh là không, giống 
như bóng ở trong gương. Có mà là không có, chỉ là hư huyễn 


mà thôi. Những hiểu biết đó cần thiết để giữ cho tâm chúng 
ta được thanh tịnh khi trì chú và quán tưởng. 

Sau nảy chúng ta cũng có thể tìm nhiều nguồn tư liệu 
khác nhau để nghiên cứu, tu tập. Có thể dùng cuốn “Lời 
Vàng của Thầy Tôi”như thầy đã nói ở trên. Ngoài ra có nhiều 
đĩa CD ghi lại các buổi giảng pháp của thầy ở Mỹ. Các bạn 
nên tìm nghe đề lấy làm tài liệu tu học. Ngoài ra có những 
giáo huấn về ngondro và ngondro Longchen Nyingthik của 
các vị Đạo sư thuộc các dòng truyền thừa khác nhau chúng 
ta có thể tham khảo. 


CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA 





Chúng ta qua pháp Cúng dường Mạn đà la. Đây là một 
pháp tu rất phố biến ở Tây Tạng. Các dòng phái khác nhau 
của Kim cang thừa Tây Tạng thì đều có pháp cúng dường 
Mạn đà la. 


Riêng trong dòng Longchen Nyingthik thì pháp cúng 
dường Mạn đà la có một số điểm hơi đặc biệt. Đó là cúng 
dường tam thân Mạn đà la : cúng dường Ứng hóa thân Mạn 
đà la, sau đó là cúng dường Báo thân Mạn đà la và cuối cùng 


là cúng dường Pháp thân Mạn đà la. 


Trong phân cúng dường Ứng hóa thân Mạn đà la, chúng 
ta quán tưởng giống như trong lời tụng: « Cả tam thiên đại 
thiên thế giới ... Pháp vương.» Chúng ta quán tưởng là tất 
cả vũ trụ này gồm có tam thiên đại thiên thế giới, tức là có 
một tỷ thế giới. Mỗi thế giới tràn ngập thất bảo cùng tất cả 
tài sản của trời, của người - tất cả những gì đẹp đẽ nhất, 
quý giá nhất mà ta có thể hình dung được. Tắt cả những 
báu vật đó cùng với thân, khâu, ý của mình chúng ta cúng 
dường Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát... — tất cả đối tượng 
cúng dường của chúng ta. Khi thực hiện pháp cúng dường 
Ứng hóa thân Mạn đà la này thì đối tượng cúng dường là 
Đàn tràng Cây Quy Y. Như vậy, cũng có thể quán tưởng 
Đàn tràng Cây Quy Y trước mặt của mình, và quán tưởng là 
chúng ta cúng đường tất cả thất bảo và tài sản của tam thiên 
đại thiên thế giới lên chư Phật, chư Bồ tát, lên Đàn tràng 
Cây Quy Y. 


Phần thứ hai - cúng dường Báo thân Mạn đà la: «Cõi 
Phật vô thượng đây hỉ lạc và đẹp đẽ... Báo thân Phật 
cảnh.» Ta quán tưởng tất cả những gì trong cõi Báo thân 
tịnh độ Phật đều tốt đẹp vả ta cúng dường tất cả. Kết quả 
của pháp cúng dường này là ta được thọ hưởng được Báo 
thân Phật cảnh. 


Tiếp theo là pháp cúng đường Pháp thân Mạn đà la: “Tất 
cả diệu hữu tột cùng thanh tịnh ... Pháp thân Phật cảnh.» 
Nếu ta hiểu đúng nghĩa của pháp tu này thì đây là pháp cúng 
dường cao nhất. Nếu khi ta trực nhận được chân tánh của 
tâm, khi ta trụ được trong tánh thì đó là cúng dường Pháp 
thân Mạn đà la. Tuy nhiên, hiện tại khi chúng ta chưa làm 
được điều đó thì trước mắt phải hiểu đã. Tức là chúng ta 
có thê quán chiếu, có thể nghĩ răng vạn pháp tự nó là thanh 
tịnh. Chân tánh của chúng ta và của tất cả mọi loài hữu tình 
là thanh tịnh. Tánh không bao trùm khắp pháp giới. Khi 
chúng ta quán chiếu như vậy, hiểu và tin như vậy thì đó là 
pháp cúng dường tốt nhất. Chúng ta có thể nghĩ rằng chân 
tâm bản tánh của ta là thanh tịnh và ta muốn cúng dường lên 


chư Phật thì đó cũng là cúng dường Pháp thân Mạn đà la. 


Để tích lũy túc số 100.000 cúng đường ta có thể dùng 
lời tụng trong các nghi quỹ khác nhau. Như trong nghi quỹ 
dài có Pháp cúng dường Mạn đả la ngắn «Sa shi po kyi 
... » mả cuốn nghi quỹ ngắn này không có. Phần đó có thể 
thay thế cho phần cúng dường Tam thân Mạn đà la thầy mới 
trình bảy ở phần trước. 


BỎN SƯ DU GIÀ 


«Kim cang Thượng sư... là bậc Thây thông tuệ, 
một bậc Ti hy đã hoàn toàn tâm thanh tịnh và giới thanh tịnh.» 


& 


Bây giờ chúng ta qua pháp tu cuối cùng là Bốn sư du 
già (Guru Yoga). Trong chữ “Guru Yoga" thì chữ “Guru” có 
nghĩa là “Bốn sư”. Còn chữ “Yoga' có nghĩa là con đường, 
đạo lộ (path), phương pháp. Thì ở đây «Guru Yoga » là đạo 
lộ của Guru. Tu Guru Yoga là tu pháp thiền quán Bồn sư của 
mình, quán tưởng Bồn sư của mình. Pháp Ngoại ngondro 
và Nội ngondro là pháp tu “Chuẩn bị”, là pháp tu để chuẩn 
bị cho pháp chính yếu. Pháp tu thật sự, pháp tu chính yếu ở 
đây là Guru Yoga. 


Khi tu pháp Bồn sư du giả mình quán tưởng nơi mình 
đang ngồi là cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Ngài đang 


ngự trong Cung điện Màu đồng đỏ của mình. Những chỉ 
tiết về quán tưởng có thê thấy ở trang số 42 -47, hoặc ở 
cuốn °Lời Vàng của Thây Tôi”. Hãy quán tưởng là bản thân 
ta trong thân tướng của VaJrayogini. Đức VaJrayogimi thân 
màu đỏ trong suốt rực rỡ, chân Ngài để ở tư thế tiễn bước : 
chân phải hơi nhích lên một chút. Đức VaJrayogini trong 
ảnh Cây Quy Y hơi khác một chút vì tay phải Ngài cầm một 
cái trồng. Còn trong pháp Guru Yoga tay phải Ngài cầm lưỡi 


đao cong, tay trái câm chén sọ người. 


Ta quán tưởng trên đỉnh đầu của mình (Wjrayogini - 
LND) có một tòa sen, và trên tòa sen đó có một đĩa mặt trăng 
và đĩa mặt trời. Trên đĩa mặt trăng và mặt trời đó, ở trung 
tâm, là Đức Bồn Sư của ta trong hình tướng của Đức Guru 
Rinpoche. Đề có thể nhớ được hết những chỉ tiết về trang 
phục, vẻ mặt, pháp khí mà Ngài cầm ở tay ta nên xem các 


bức tranh vẽ. 


Khi ta quán tưởng Đức Liên Hoa Sanh trong cung điện 
của ngải thì ta cũng quán tưởng chư vị Trì mình vương, chư 
vị Đại thành tựu giả của Ấn Độ, các bậc Đại đạo sư của Tây 
Tạng, các bậc Đạo sư của dòng truyền thừa bao quanh Guru 
Rinpoche. Rồi các bậc Đại đạo sư Tây Tạng cũng vây quanh 
Đức Liên Hoa Sanh, đặc biệt là 25 đại đệ tử của Ngài. Đó là 


đoàn tùy tùng của Ngài. Các ngài được bao bọc trong vằng 


hào quang băng ngũ sắc. 


Sau đó chúng ta chuyển sang trang 48. Từ trang 42 tới 
trang 48 là phần quán tưởng mà chúng ta cần đọc kỹ. Trong 
trang số 48 ta cung thỉnh Đức Liên Hoa Sanh. Trong phần 
cung thỉnh này ta quán tưởng Đức Bồn Sư của chúng ta 
trong hình tướng của Đức Liên Hoa Sanh, vây quanh bởi 
đoàn tủy tùng và quyến thuộc. Khi đọc tụng lời cung thỉnh, 
tức là Lời nguyện Bảy dòng, ta cung thỉnh Đức Liên Hoa 
Sanh thật sự (Trí Huệ tôn), chứ không phải Đức Liên Hoa 
Sanh quán tưởng (Giới Thệ tôn) nữa. Đức Liên Hoa Sanh 
thật sự từ cõi tịnh độ Màu đồng đỏ của Ngài xuống và hòa 
nhập với Đức Liên Hoa Sanh do ta quán tưởng [ở trên đỉnh 
đầu của Vajrayogini]. Như vậy là Trí Huệ tôn hòa nhập với 
Giới Thệ tôn làm một, và hòa tan vào trong chúng ta trong 
hình tướng VaJrayog1m1. 


Pháp tu Guru Yoga là một pháp tu rất phổ biến ở Tây 
Tạng. Đặc biệt là Lời nguyện Bảy dòng rất nổi tiếng gắn 
liền với Đức Liên Hoa Sanh. Lời nguyện Bảy dòng nảy tất 
cả các hành giả tu theo dòng phái Cổ mật, hay tu theo Kim 
cang thừa đều biết. Các hành giả theo dòng Cổ mật đều 


ghi nhớ, vì vậy. Quý vị cũng nên ghi nhớ và trì tụng Lời 


nguyện Bảy dòng này, bởi năng lực gia trì gia hộ của nó 


rât mạnh mẽ. 


Sau khi tụng Lời nguyện Bảy dòng chúng ta chuyển 
sang Bảy pháp Luyện tâm thành tín. Pháp này nhằm tạo cho 
chúng ta có những nhân duyên tiên quyết cho thành tựu tối 
thượng. Pháp luyện tâm thứ nhất là kính lễ, chúng ta kính lễ 
Đức Guru Rinpoche cũng chính là Đức Bồn Sư của mình. 
Thứ hai là cúng dường, cúng dường lên Đức Guru Rinpoche 
và cũng chính là Đức Bồn Sư của mình. Thứ ba là sám hối 
trước Guru Rinpoche - Đức Bồn Sư. Thứ tư là tùy hỉ công 
đức của chư Phật, chư Bồ tát và hết thảy hữu tình trong hai 
chân lý tương đối và tuyệt đối. Thứ năm là thỉnh chuyển 
Pháp luân. Thứ sáu là thỉnh các Ngài không nhập niết bản. 
Cầu nguyện Đức Bồn Sư và chư vị Lạt ma của dòng truyền 
thừa và chư Bồ Tát các ngài không nhập Niết bàn. Phần thứ 
bảy là hồi hướng công đức suốt cả ba thời cho Đại Giác ngộ. 
Bảy pháp Luyện tâm thành tín này có hiệu lực rất mạnh và 
có lợi ích rất thiết thực. 

Từ trang 52 đến trang 55, trong có ba lời khân cầu với 
Tôn sư Liên Hoa Sanh, cầu xin lực gia trì gia hộ của Ngài. 
Chúng ta khân cầu Tôn sư Liên Hoa Sanh, mà cũng là khẩn 


câu với Đức Bồn Sư của mình. Ở trang 56 có lời nguyện bôn 


dòng đo thầy viết để thay vào «Nguyện với các Đạo sư của 


dòng truyền thừa» của bản nghỉ quỹ dài. 


Một điều rất quan trọng đối với kẻ chân tu là ta phải 
luôn trưởng dưỡng tâm thành kính tri ân chư vị Tổ sư của 
dòng truyền thừa. Ta phải luôn ghi lòng tạc dạ công đức 
của các Ngài, biết ơn tất cả những gì mà các Ngài đã làm 
cho hậu duệ chúng ta. Thầy nghĩ rằng các Ngài thật là từ 
bi thương xót chúng ta. Không có các Ngài thì chúng ta 
không có pháp thanh tịnh đề tu, không có dòng truyền thừa 
để nương tựa. Các Ngài có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với 
ta không chỉ vì các Ngài đã gìn giữ dòng truyền thừa mà còn 
vì các Ngài chính là hiện thân của thành tựu viên mãn, của 
Đại từ, Đại bị, Đại trí, Đại hạnh nguyện. Nhờ những phẩm 
tánh bất khả tư nghì đó mà các Ngài đã có thể gìn giữ dòng 
pháp nhất mạch truyền thừa tuyệt đối thanh tịnh và truyền 
tới hậu duệ chúng ta. Không hè bị gián đoạn, không hè bị 
cầu uế bởi những vi phạm Mật nguyện. Không hề mảy may 
hư hao, phí tổn năng lực gia trì gia hộ. Đó là lý do tại sao 
chúng ta cần phải tụng lời nguyện với các Ngài và nghĩ 
tưởng tới các Ngài, tới tâm từ bị của các Ngài. 

Trong Kim Cang thừa điều tuyệt đối quan trọng là 
người tu phải theo một dòng truyền thừa liên tục không gián 
đoạn (nhất mạch truyền thừa). Một kẻ chân tu nhất định phải 


theo một dòng truyền thừa thanh tịnh. Chúng ta nhất định 
phải tu học với một vị Kim cang Thượng sư đích thực. Đó 
phải là bậc Thầy thông tuệ, một bậc Thầy đã hoàn toản tâm 
thanh tịnh và giới thanh tịnh. Đây là một điều rất quan trọng 
mà bất cứ một người tu Mật nào cũng phải biết và phải nhớ. 
Ngài Long Thọ Bồ Tát có dạy rằng không có Chân Đạo sư 
thì không thể có được dòng truyền thừa thanh tịnh. Không 
có Chân Đạo sư, không có dòng truyền thừa thì không thể 
có thành tựu trên con đường tu. Cũng giống như không có 


một đứa trẻ ra đời nêu không có đủ cả cha và mẹ. 


Chúng ta sang trang 57 là phần thọ nhận bốn quán đảnh: 
Tịnh bình quán đảnh, Bí mật quán đảnh, Trí quán đình, Mật 
ngôn quán đảnh. Trong phần này ta quán tưởng Đức Bổn 
Sư trong hình tướng của Đức Liên Hoa Sanh đang ở trước 
mặt và ban quán đảnh cho mình. Đức Liên Hoa Sanh bắt 
khả phân với Đức Bồn Sư phóng chiếu ánh sáng có màu 
sắc khác nhau từ những điểm khác nhau trên thân tướng của 
Ngài. Nhờ vậy mà chúng ta nhận được bốn cấp quán đảnh. 
Như vậy là Đức Bồn Sư ban cho ta bốn quán đảnh gieo 
trồng trong chúng ta những hạt giống của giác ngộ, đề ta có 
thê đạt được thành tựu ở bốn cấp bậc khác nhau. 


Trang 66 là phần hóa tán quán tưởng. Ta quán tưởng có 


tia sáng đỏ âm từ tim của Đức Bồn Sư trong hình tướng của 


Đức Liên Hoa Sanh phóng ra và chạm vào thân của ta. Nhận 
được tia sáng đó ta (đang ở trong thân tướng của Kim cang 
Du già Thánh nữ) biến thành một đôm sáng đỏ. Đốm sáng 
đỏ đó hòa tan vảo trong tim của Bồn sư (Tôn sự Liên Hoa 
Sanh) và hợp nhất với Ngài. Ta an trụ trong trạng thái trí tuệ 
của Bồn sư (Tôn sư Liên Hoa Sanh) tâm không khởi vọng 
niệm. Ta trụ trong trạng thái đó càng lâu càng tốt. 

Từ trang 67 tới trang 73 là phần hồi hướng. Ta hồi 
hướng công đức cho khắp pháp giới chúng sinh vì giác ngộ 
giải thoát cho hết thảy hữu tình. 


TU HỌC NHƯ THÊ NÀO ? 


« Nếu tu mà lại không chuyển hóa được tâm, 
không từ hỏa hơn, thương yêu hơn, 


tám lòng dịu dàng rộng mở hơn thì ta đã tu sai. » 


& 


Mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian và thầy 
không thê phân tích thật tỉ mi, chi tiết nhưng chúng ta đã đi 
trọn vẹn cả nghi quỹ. Đặc biệt thầy đã giảng kỹ phần Ngoại 
ngondro. Nếu như không có nền tảng vững chắc của công 
phu tu tập Ngoại ngondro thì ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 
Đề có thê đạt kết quả tốt, để tiễn bộ trên con đường tu điều 
quan trọng nhất là phải luyện tâm, phải chuyển hóa được 
tâm. Phải làm sao càng tu càng giảm bớt phiền não thì mới 
là kẻ chân tu. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo nhưng 
không có tôn giáo nào như đạo Phật đặc biệt dạy người tu 


phải luôn luôn biệt được tâm mình, kiêm soát được tâm 
mình, điêu phục được tâm mình. 


Nếu tu mà lại không chuyển hóa được tâm, không từ 
hòa hơn, thương yêu hơn, tắm lòng dịu dàng rộng mở hơn 
thì ta đã tu sai. Hãy luôn biết mình đang tu đúng hay tu sai. 
Bắt cứ khi nào, bất cứ khi nảo ta thấy ta đang ngồi lê đôi 
mách, đang tham luyến bảm chấp, đang sân hận, đó kị thì 
phải biết rằng ta chưa là kẻ chân tu. Ta đang đi trên con 
đường saI. 

Buổi giảng pháp hôm nay có hơi dài (cởi). Thầy đã có 
nhiều buổi giảng pháp ở nước ngoài, như ở Mỹ chăng hạn. 
Ở những chỗ đó tiện nghi hơn chúng ta ở đây nhiều, nhưng 
vẫn có người làm biếng không muốn tới nghe, muốn ở nhà 
nghe qua internet. Nhưng ở đây thầy thấy các đạo hữu rất 
hiểu giá trị của việc được gần đạo sư và được tiếp XÚC VỚI 
Ngài. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận như mưa gió, 
nóng bức mọi người vẫn tìm tới đây đề ngồi với Thây, trong 
một không gian nhỏ, chật chội, nóng bức như thế này. Đây 
chính là một bằng chứng rất mạnh cho thấy rằng chúng ta 
có tâm khát khao cầu pháp. Đó là một điều rất tốt đẹp mà 
chúng ta cần gìn giữ. Quan trọng là chúng ta phải biết gìn 
giữ nó. Ngay cả khi về nhà. Để không bị những cám dỗ của 


cuộc sông đời thường làm nản chí. Hãy cô găng tính tân 


hơn nữa, cô gắng duy trì việc công phu, hành trì một cách 
đều đặn hơn nữa. Sao cho tâm chúng ta ngày cảng mạnh mẽ 


hơn, kiên cô hơn. Đê có được những tiên bộ chân thực. 


Buổi truyền pháp của thầy dừng tại đây, nhưng mọi 
người có thê yên tâm rằng như vậy cũng đủ đề mọi người tu 
tập rồi. Qua hai ngày ta thấy việc truyền pháp đã rất thuận 
lợi, đó là một điều rất kiết tường, và thầy cũng rất hoan hi. 
Thầy thấu hiểu rằng các đạo hữu ở Việt Nam rất cần sự giúp 
đỡ của thầy, của dòng truyền thừa để chúng ta có thể tu tập 
tốt được. Nếu chúng ta thực sự có tâm chí thành, thì nhất 
định chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của thầy và của dòng 
truyền thừa. Và nhất định chúng ta sẽ đạt được những thành 


công trong quá trình tu tập của mình. 


(Giảng ngày 15.10.2011) 


QUYY 


“Luôn hướng tâm về Tam Bảo du trong bát cứ hoàn cảnh nào. 


3, 


Đó là quy y Tam Bảo chân thật,thiết tha, tự sâu thắm trong tâm. ` 


Câu hỏi: Thưa Rinpoche, tại sao khi bắt đầu tu tập bất cứ 
pháp nào chúng con đêu phải bắt đầu bằng pháp “quy y”? 


Quy y trước hết là để nhắc nhở chúng ta là người tu 
Phật. Thứ hai, khi đã quy y rồi, ta phải luôn tự nhắc nhở 
mình Tam Bảo là bậc hộ chủ duy nhất, nơi che chở duy nhất 
cho chúng ta. 


Thứ ba, bất luận hoàn cảnh nào ta phải giữ giới nguyện 
quy y: không làm các điều ác, luôn làm các việc lành. Phải 


biệt suy xét điêu gì nên làm, điêu gì nên bỏ. Phải luôn nhặc 


mình nhớ tới thệ nguyện quy y. Như vậy chúng ta sẽ có 
hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. 


Thông thường trong cuộc sống khi ta gặp khó khăn thì 
tâm liền dao động. Đã xác định mình là người tu Phật nhưng 
khi gặp nghịch cảnh thì ta liền quên Tam Bảo, quên Thượng 
sư, quên lời thề lúc quy y. Khi đó, một người tu vẫn có thê 
làm những việc ác độc, xâu xa, ích kỷ hại người. Chẳng hạn 
như tâm thù ghét. Một người có thể xác định họ là người tu 
Phật và biết Phật dạy phải giữ giới nguyện thế nào. Nhưng 
khi đụng chuyện thì họ lại đi ngược với lời Phật dạy. Nồi 
tâm căm hận thế là quên hết tất cả. Quên cả Tam Bảo, quên 
cả lời nguyện quy y. Lúc đó người ấy cũng không còn làm 
chủ được bản thân mình nữa, không còn là Phật tử nữa. 
Cách duy nhất để người đó có thể làm chủ được tâm, tránh 
được ác hạnh là hướng về Tam Bảo — quy y Tam Bảo tự 
trong tâm. Luôn hướng tâm về Tam Bảo dù trong bất cứ 
hoàn cảnh nào. Đó chính là quy y Tam Bảo chân thật, thiết 


tha, tự sâu thăm trong tâm. 


Câu hỏi: Kim Cang thừa khác Đại thừa Hiển giáo như 
thế nào? Xin Thây giúp con thấy sự khác nhau giữa phân 
biệt giữa Hiển và Mật? 


Câu hỏi này đụng chạm tới một đề tài rất sâu sắc và 
rộng lớn, rất khó trả lời đầy đủ trong một vải câu. Nhưng 
thầy sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn, để chúng ta có một khái 
niệm nào đó. 

Đầu tiên chúng ta phải hiểu Kim Cang thừa là Đại thừa. 
Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa Kinh thừa 
và Mật thừa. Kinh thừa và Kim Cang thừa giống nhau ở chỗ 
đều là Đại thừa. Cả hai thừa đều lấy tâm bồ đề làm căn bản 
nên tảng. Tại sao lại nói như vậy? Vì còn có một thừa khác 
là Tiểu thừa. Tiêu thừa không dùng tâm bồ đề làm nên tảng 
căn bản cho người tu. Vì vậy mà Tiểu thừa khác biệt với 
Kinh thừa và Mật thừa. Chữ “Đại thừa” bao gồm chữ “Đại” 
có nghĩa là “lớn”. “Lớn” ở đây có nghĩa là bánh xe lớn hơn, 


bánh xe lớn chở hết thảy hữu tình chúng sinh. 


Ngoài ra thầy cũng muốn phân tích một số điểm để 
chúng ta thấy được sự khác nhau giữa Kinh thừa và Mật 
thừa. Cả Kinh thừa và Mật thừa về căn bản đều giống nhau 
ở cách hiểu về tánh không. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt. 
Mật thừa dạy và đòi hỏi hành giả thật sự thấy mỗi hữu tình 
chúng sinh là một vị Phật. Mật giáo giải thích rằng tất cả 
hữu tình chúng sinh là những vị Phật, nhưng chúng ta không 
nhìn thấy bởi do vô minh ngăn ngại. Trong Kinh thừa người 


tu cũng được dạy rằng chúng sinh có Phật tánh nhưng vẫn 


có một sự khác biệt về phương diện này so với Mật thừa. 


Một khác biệt quan trọng nữa giữa hai thừa đó là trị kiến 
về thật tánh của “ngũ uấn”. Theo Kim Cang thừa thì ngũ uẫn 
chính là hiển tướng của Ngũ Bộ Như Lai. Đây không phải 
là tri kiến của Đại thừa Hiển Giáo. Vì pháp tu Kim Cương 
thừa thâm sâu hơn, nhanh hơn nên về phương diện đó hai 
thừa cũng có sự khác biệt. Trong Kim Cang thừa có những 
pháp tu mà trong Kinh thừa không có. Ví dụ, pháp quán 
tưởng, pháp tu Bồn tôn, pháp tu Dakini. Còn trong Đại thừa 
Hiển giáo pháp tu tập trung chủ yếu vào việc phát triển sáu 
Ba la mật, tu ngũ vị và thập địa. Những pháp tu như quán 
tưởng bổn tôn, trì minh chú, thiền quán Bồn sư, quán đỉnh 
và những pháp khác ở các giai đoạn tiếp theo, rất đặc thủ 
cho Mật tông, không có trong Kinh thừa. 


TU TÂM BÒ ĐÈ 


“Tình yêu thương mà các bậc Bồ tát 
dành cho mọi chúng sinh đều giống nhau, 


không có mảy may phán biệt. 


& 


Ý nghĩa cốt lõi của tâm bồ đề là ở ước nguyện thanh 
tịnh giúp hết thảy chúng sinh đạt tới chân lý cứu cánh. Để 
trưởng dưỡng tâm bô đề cần có hai yêu tố, hai điều kiện căn 
bản người tu phải ghi nhớ. Thứ nhất, phải có tình thương 
yêu. Tình thương yêu này phát triển dựa trên hiểu biết và 
quán chiếu răng hết thảy hữu tình chúng sinh từ vô thủy 
đến nay đều từng là cha ruột hay mẹ ruột của ta. Từ đó ta 
có nên tảng đề phát khởi mong muốn hạnh phúc cho chúng 
hữu tình. Thứ hai, phải có lòng tin vững chắc rằng hết thảy 
hữu tình có Phật tánh và trong tương lai sẽ chứng vô thượng 


bồ đề. 


Một yếu tô quan trọng khác đề phát tâm bồ đề là người 
tu phải có tu tâm bình đắng. Có nghĩa là chúng ta phải coi 
hết thảy hữu tình đều quan trọng ngang nhau, không sót một 
ai. Bất cứ khi nảo, ở đâu, làm việc gì đều phải giữ được tâm 
bình đẳng đó. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để tu tâm bô đề. 
Trong nghi quỹ ngondro của dòng Longchen Nyingthik, tu 
tứ vô lượng tâm là con đường để phát tâm bồ đẻ. Như vậy là 
có hai khía cạnh của tâm bô đề quý vị phải phân biệt rõ. Thứ 
nhất là tâm vì hạnh phúc của chúng sinh. Thứ hai là tâm cầu 
giải thoát cho người khác, cho chúng sinh khác. Hai tâm đó 
cần phải trưởng dưỡng và kết hợp lại với nhau. 


Vô lượng tâm thứ nhất là “Đại từ”. Ta phát nguyện: 
“Nguyện cho hết thảy hữu tình có được hạnh phúc và có 
được cội nguồn của hạnh phúc.” Ước nguyện hạnh phúc cho 
tất thảy hữu tình gọi là “đại từ”. Đây chính là yếu tô thiết 
yếu để đạt tới tâm bồ đề chân thật, không ngăn mé. 

Vô lượng tâm thứ hai là “Đại bị”, tức là ước nguyện 
hữu tình chúng sinh thoát khổ. Ta nguyện: “Nguyện cho hết 
thảy hữu tình chúng sinh thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi 


cội nguôn của đau khô.” 


Vô lượng tâm thứ ba là “Đại hỉ”, hoan hỷ trước phước 
đức, thiện duyên của hữu tình chúng sinh, nguyện cho họ 
không bao giờ xa rời hạnh phúc và thiện duyên để có được 
hạnh phúc. Thực ra về bản chất thì hạnh phúc và đau khổ 
găn liền với nhau, vì vậy nên từ và bi cũng gắn liền với nhau. 

Yếu tố thứ tư là “Đại xả”, nghĩa là tâm bình đẳng. Tâm 
bình đẳng coi mọi chúng sinh quan trọng như nhau không 
phân biệt, là ước muốn tốt đẹp cho tất cả hữu tình không sót 
một a1. 

Thông thường con người chúng ta không có được tâm 
xả chân thực. Bao giờ ta cũng thiên lệch, yêu quý thân bằng 
quyến thuộc, những người gần gũi mình hơn những kẻ khác. 
Những kẻ khác thì ta không quan tâm, ghẻ lạnh hoặc không 
ưa. Vì vậy mà khó phát tâm bồ đề. Tâm xả là tâm bình đẳng, 
là trái tim rộng mở không vướng vảo phân chia kỳ thị. Để 
tự giải thoát mình khỏi tâm phân biệt chúng ta cần pháp đối 
trị. Những giáo huấn bên tai trong cuốn “Lời Vàng của Thầy 
Tôi” có dạy chúng ta về cách tu tâm bồ đề. Trong cuốn sách 
đó tác giả nhắn mạnh người tu nên bắt đầu việc tu tâm bồ 
đề, tu tứ vô lượng tâm bằng việc tu tâm xả. Sau đó hành giả 
mới tiếp tục hành trì để phát triển các vô lượng tâm khác là 
từ, b1, hỷ. 


Go 


Lý do tại sao? Thì bởi vì nếu chúng ta có tâm xả thì 
những phẩm chất, những đức tính tốt khác mà chúng ta đang 
cô găng nuôi dưỡng sẽ bị hoen ô bởi tâm phân biệt đối xử 
và mang sắc thái bất bình đăng. Có nghĩa là khi tâm của 
chúng ta vẫn luân quần trong phân biệt, khi chúng ta còn 
xem người này quan trọng hơn người kia thì những tình cảm 
đó sẽ khiến ta khó phát tâm bồ đề chân thật. 


Hạt giống đã gieo từ thời vô thủy khiến chúng ta có 
thói quen phân biệt như vậy. Hạt giống này cắm rễ rất sâu 
và chắc trong tâm thức của chúng ta. Để thoát được nó là 
một điều vô cùng khó khăn. Con người chúng ta luôn có xu 
hướng yêu thương, nâng đỡ những người thân, những bằng 
hữu của mình, những người mình ưa thích giao du. Trái lại, 
ta thường xa cách những người mình không ưa, không muốn 
quan tâm tới. Đó là tâm phàm phu. Còn các bậc giác ngộ thì 
đã hoàn toàn thoát khỏi lối suy nghĩ và hành xử như vậy. 
Các Ngài đã lìa bỏ trú xứ của tâm nhị nguyên đối đãi, đã 
siêu vượt lên những tham luyến trần tục. Các Ngài thấy mỗi 
một chúng sinh đều quan trọng như nhau không khác. Tâm 
các Ngài hoàn toàn bình đẳng. Tình yêu thương mà các bậc 
Bồ tát dành cho mọi chúng sinh đều giống nhau, không có 
mảy may phân biệt. Đối với các Ngải không có người đáng 


quý hơn hoặc người hoàn toàn không nằm trong tầm quan 


SỐ) 


tâm. Vì vậy, ta nên noi theo gương các bậc Đạo sư mà đối xử 
công bằng, bình đăng với hết thảy hữu tình, hoặc ít ra là với 
những người xung quanh mình. Chỉ khi ta có được tâm bình 
đăng như vậy thì mới có thể trên nền tảng đó trưởng dưỡng 


tâm bồ đề chân thực. 


Tại sao thầy phải nhắn mạnh những tai hại của tâm nhị 
nguyên phân biệt? Phàm ở đời ai cũng hay so sánh: người 
nảy quan trọng hơn còn người kia không quan trọng băng: 
người này may mắn hơn còn người kia không may mắn 
băng. Lối suy nghĩ như vậy tạo trong tâm ta trùng trùng 
duyên khởi các rắc rối, buồn phiền. Ta bắt đầu ưa người 
này không ưa người kia. Rồi nhiều cách ứng xử tôi tệ liên 
tiếp xảy ra như gây hiềm khích, thắc mắc, nghi ngờ, ... Tắt 
cả cũng chỉ vì lối so sánh hẹp hòi với tâm đây phiền não 
như vậy. Chúng ta phải sửa lại cái tâm đó. Phải luyện cho 
cái nhìn, cách nghĩ của mình trong sáng, rộng mở hơn. Khi 
những ý nghĩ nhị nguyên dần bớt đi thì ta sẽ có được tâm 
bình đăng, yêu thương chân thực. Và lúc đó ta sẽ phát được 
tâm bồ đề. 

Có nhiều phương pháp để chúng ta có thể trưởng dưỡng 
tâm bồ đề. Như phương pháp của Ngài Atisha, hoặc phương 
pháp trong Ngondro Longchen Nyingthik. Tuy cũng có đôi 
chút khác biệt nhưng đều là những phương pháp rất tốt để 


cầu 


phát tâm bồ đề. Phương pháp tu tứ vô lượng tâm là phương 
pháp có tác dụng chuyền hóa rất mạnh. Nếu chúng ta kiên trì 
tu tập và sử dụng phương pháp đó để chuyển tâm mình thì 
dần dần tâm bồ đề sẽ tăng trưởng. Chúng ta có những con 
đường ngắn và nhanh đề nuôi dưỡng tâm bồ đề nhưng yếu 


tố quyết định vẫn là nỗ lực hành trì của người tu. 


“... phải biết được động cơ thật của mình. 


Phải biết răng mình làm việc này vì lợi ích của ai?” 


Có hai loại tâm bồ đề: tâm bồ đề nguyện và tâm bô đề 
hạnh. Nói một cách dung dị tâm bồ đề nguyện có nghĩa là 
ta có ước muốn, có động cơ trong sáng, tốt lành. Khi ta nuôi 
dưỡng những ý nghĩ, mong ước tốt lành, thánh thiện đối với 
những chúng sinh khác thì đó là tâm bồ đề nguyện. Đề phát 
tâm bồ đề nguyện chúng ta dùng những phương pháp như 
phát đại nguyện, cầu nguyện, mong ước. Người tu phát đại 
nguyện trong tâm: “Nguyện con trưởng dưỡng tâm bô đề 
vì lợi lạc của hết thảy hữu tình.” Và cứ thế công phu lặp đi 
lặp lại lời nguyện nảy nhiều lần. Bất cứ ở đâu, làm việc gì 
đều nguyện như vậy, làm với động cơ như vậy trong tâm thì 


chăc chăn dân dân tâm bô đê của ta sẽ ngày càng lớn mạnh. 


Ở giai đoạn này việc phát tâm bô đê cân phải dựa vào các 


phương tiện. 


Thầy giải thích thêm về chữ “ước” và chữ “nguyện”. 
“Nguyện” là đại tâm, đại nguyện hướng tới hết thảy hữu 
tình, vì hạnh phúc của họ. Còn “ước” là mong muốn, mong 
ước. Mong muốn, mong ước tốt lành cho tất cả hữu tình. 
Ước muốn đó phải hướng thượng và thánh thiện. Đôi khi có 
người ước tai họa sẽ xảy ra với người mà họ nuôi căm ghét 
trong lòng. Đó là tâm ác. Là người tu Phật chúng ta không 
cho phép mình, dù chỉ một thoáng, nuôi dưỡng ác tâm như 
vậy. Điều đó là trái với đạo tâm và có sức phá hoại rất mạnh 
tâm từ bi của chúng ta, khiến cho ta không thể phát được 
tâm bỏ đề. 

Đó là một vẫn đề mà người tu chúng ta vẫn thường hay 
mắc phải. Vì vậy, phải hết sức cần thận với tâm của mình. 
Phải hiểu rằng khi chúng ta có một ác tâm, một ác hạnh 
hướng tới kẻ khác thì thật ra ta đã gây ác hạnh cho chính 
bản thân mình, chứ không ai khác. Chính ta sẽ là người 
trực tiếp chịu hậu quả gây ra bởi ác tâm, ác hạnh của mình. 
Vì vậy, nếu ta muốn điều tốt cho mình thì hãy mong muốn 
điều tốt lành cho người! Nếu ta muốn người khác nghĩ tốt 
về mình thì hãy nghĩ tốt về người khác! Phải thay đổi tâm 


mình. Sao cho ý nghĩ của mình về tha nhân phải ngảy càng 


s 


hướng thượng, ngày càng trong sáng, tốt lành hơn. Tất cả 
mọi người quanh ta đều có nhiều phẩm tính tốt đẹp đáng 
quý. Không ai là không có. Nhưng khi muốn nghĩ xấu cho 
người khác thì ta luôn bới ra toàn là những chyện xấu xa. 
Và chỉ chuyện xấu mà thôi. Đó là cách hành xử rất tồi tệ mà 
ta phải thay đối. 

Vậy tu tâm bồ đề nguyện là luôn có trong tâm mong 
muốn tốt lành cho tất cả chúng sinh. Bình đẳng như nhau, 
không khác. Chứ không chỉ cho những ai ta thích, những aI 
có lợi cho riêng ta. Nếu là người tu Đại thừa, thì làm bất cứ 
việc gì đều phải biết tâm mình, biết được động cơ thật của 
mình. Phải biết rằng mình làm việc nảy vì lợi ích của ai? 
Nếu như vì quyên lợi ích kỷ của mình mà đi ngược lại lợi 
ích của mọi người, thì lúc đó ta đang hủy hoại tâm bồ đề của 
mình. Bất cứ khi nào tâm khởi lên dù chỉ một niệm ích kỷ 
hại người thì nhất định phải ngừng ngay lại, ngừng ngay lại 
và hướng tâm tới những điều thiện lành. 

Một lần nữa thầy muốn nhắc lại: không có được tâm bồ 
để nguyện mạnh mẽ kiên có thì không thể có tiễn bộ trong 
con đường tu. Phải luôn giữ tâm mình trong sáng, luôn nuôi 
dưỡng những ước muốn tốt lành trong tâm đối với tất cả 
không kỳ thị, phân chia. Tâm tốt lành đó là điều kiện ban 
đầu đề đạt tới tâm bô đề tối thượng. 


Có một mối liên hệ rất mật thiết giữa tu tâm bồ đề và 
làm một con người tốt. Mặc dầu ta nói rằng ta tu tâm bồ 
đề vì hết thảy hữu tình nhưng trên thực tế ta làm việc đó 
trước hết là cho bản thân mình. Ta làm việc đó để cho bản 
thân ta trở thành người tốt. Như thế nảo có nghĩa là một 
người tốt. Một người tốt là một người có trái tim thương 
yêu. Một người tốt là người có tắm lòng nhân hậu, có ước 
muốn thiện lành. Người không có một trái tim âm áp, một 
tâm lòng nhân hậu thì không thể làm một người tốt được. 
Nếu một người không thê làm người tốt được thì người đó 
cũng không bao giờ có được hạnh phúc chân thực trong tâm. 
Bởi vì tâm người đó luôn bị những ý nghĩ không tốt khuấy 
động. Những người như vậy là cái họa cho chính bản thân 
họ và cho những người xung quanh. Chỉ có lòng tốt, tình 
thương yêu, tâm vô ngã vị tha là những giá trị cao quý mang 
lại chân hạnh phúc. 


Tất cả chúng ta ở đây đều là người tu Phật tử. Vì vậy 
mà, ở một phương diện nào đó, ta có tình thương, có lòng tốt 
với chúng sinh khác. Ví dụ, chúng ta tham gia các hoạt động 
như phóng sinh để cứu những con vật sắp bị sát hại. Đó là 
một hoạt động tốt của người tu Phật. Thế nhưng, một mặt 
chúng ta làm những việc tốt như vậy, nhưng mặt khác chúng 


ta vẫn cho phép mình làm những việc đi ngược lại với tinh 


ớ 


thần tương thân, tương ái. Chúng ta nói xấu sau lưng, khích 
bác, đâm thọc, bịa đặt chuyện xấu xa cho người khác. Rất 
nhiều! Những điều đó hoàn toàn đi ngược lại thiện nghiệp 
mà người tu phải tích lũy. Chúng ta đang tu hạnh Bồ tát. Bồ 
tát không thể làm chuyện đó. 


Chính vì vậy ta phải nhìn tắm gương của các bậc thầy 
tôn quý. Suy nghĩ, quán chiếu xem các ngài sống ra sao, đối 
nhân xử thế như thế nào. Các ngài luôn luôn là những tắm 
gương tuyệt vời trong sáng về tâm từ, tâm bi, về tấm lòng 
nhân hậu đối với những người xung quanh. Biết để cố gắng 
học theo những tâm gương của các bậc Bồ tát đó. Thầy nghĩ 
rằng đối với chúng ta sửa cái tật xấu đó không dễ chút nảo. 
Bỏ tật đơm đặt chuyện xấu cho người khác không dễ chút 
nào. Nhưng là người tu Phật thì phải tu chỉnh chính mình. 
Nếu ta quyết tâm thì nhất định sẽ làm được. 


TRUNG THỰC VÀ NHÂN HẬU 


“Nếu chúng ta không trung thực 
thì những điều chúng ta làm 
sẽ gáy ra tai họa, thiệt thỏi rất lớn - 


cho đất nước, cho xã hội, cho gia đình 


Và cho chính bản thân. ” 


& 


Muốn làm một con người đúng với ý nghĩa chân thực 
của chữ đó thì ta phải tu sửa mình theo hướng như vậy. Có 
ba đức tính quan trọng để ta dựa vào đó soi xét mình xem 
mình có thực sự là một người tốt hay chưa. Phẩm tánh thứ 
nhất là trung thực, chân thật. Phẩm tánh này rất rất quan 
trọng. Phẩm tánh thứ hai là có tắm lòng nhân hậu, là lòng 
tốt. Khi ta không thật sự có tắm lòng tốt và đức tính trung 
thực thì ta gây ra đủ thứ chuyện không tốt, đủ thứ bất hạnh 


cho người và cho chính bản thân. Phẩm tánh thứ ba là khả 
năng hiểu và cảm thông với người khác. Ba phẩm tánh này 
là những yếu tổ cần thiết quan trọng để chúng ta có thể nói 
rằng mình là một người tốt, một con người có chân thực giá 
trị. Còn nêu không có được những đức tính tốt đẹp đó thì 
chưa thể gọi là một người tốt, một con người có chân giá 


trị được. 


Một kẻ không có những đức tính tốt đó là một người 
“dồm” (fake) - một con người của ngụy giá trị. Nếu chúng 
ta soi xét lại bản thân thì mình sẽ thấy đề làm người tốt thực 
sự rất khó; có nhiều lúc chúng ta là người không tốt. Có lúc 
ta còn ganh ghen, đồ kị như con gà. Có lúc ta còn nói dối, 
gian ngoan, lừa lọc như là con cáo. Thầy nghĩ rằng chúng 
ta không muốn giống như những con vật ấy, chúng ta muốn 
làm người với ý nghĩa tốt đẹp, với chân giá trị. Vì thế mà ta 
cần tu đưỡng ba phẩm tánh căn bản đó. 

Chúng ta có thể nghĩ răng hai đức tính này (trung thực 
và nhân hậu) là chuyện của những người tu Phật. Thật ra 
không phải như vậy. Hai đức tính này rất quan trọng đối 
với tất cả mọi người, bất kế có hay không có niềm tin tôn 
giáo. Trong xã hội chúng ta ở đâu cũng vậy, người ta đều 
nói về lòng tốt và tính trung thực như điều kiện để một con 


người xứng đáng được gọi là một người tốt. Không cần tìm 


kiếm đâu xa, mà ngay nơi cuộc sống hàng ngảy ta đều gặp 
những lời dạy về hai phẩm tánh quan trọng đó. Đó cũng là 
điều kiện căn bản để hình thành những phẩm tính khác của 


người tu. 


Nói về đức tính trung thực chăng hạn. Nếu chúng ta 
không trung thực, thì đó là một điều rất xấu, rất tệ hại. Khi 
chúng ta đặt sự việc này trong ở một bức tranh rộng lớn 
hơn thì sẽ thấy tác hại của nó rõ ràng hơn. Nếu chúng ta 
không trung thực thì những điều chúng ta làm sẽ gây ra tai 
họa, thiệt thòi rất lớn - cho đất nước, cho xã hội, cho gia 
đình, cho thân bằng quyến thuộc của mình. Và cho chính 
bản thân. 





“Gói (ã một &á Úị dại dương dạu sống của vô (hường 


tiêm: tảng Gmrí 0h uũb tho hếm dony ung đò sốt 


làm, #lát &hông cluñz in tâm tới việc đm, giàu, 





2012 


VIỆT NAM 


(Giảng ngày 10.10.12) 


THÂY - TRÒ 


“,.. được gặp lại những trải tim nhân hậu, 


chí thành và trung thực mới là điều đáng mong mỏi hơn. ” 


& 


Thầy đã gặp và quen biết nhiều bạn đạo Việt Nam. Đó 
là những người có tâm thành tín với Phật, với Pháp và với 
Phật giáo Tây Tạng. Chắc chắn giữa chúng ta, và giữa các 
bạn với Pháp Bảo, có một kết nối thiện nghiệp tốt lành. 
Thầy đã tới Việt Nam bốn lần, gặp nhiều người tu có tâm 
đạo, thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp và rất vui khi trở lại. 
Nhưng được gặp lại những trái tim nhân hậu, trung thành, 
trung thực mới là điều mong mỏi hơn cả. Được gần những 
người luôn tự sửa mình để chân thật tu đạo là điều ta luôn 


khát khao, mong mỏi hơn. 


“Phải hết lòng trân quý những gì nghe được 


và đưa vào áp dụng trong cuộc sông hàng ngày. ” 


Cũng bình thường thôi khi ở mọi nơi, kế cả Tây Tạng, 
được gặp các bậc thầy, các Rinpoche thì ai nấy đều phấn 
khích. Cũng tốt thôi rằng mọi người vui và phấn khích. Thế 
nhưng, cái lợi lạc không thể dừng ở việc gặp mà cần phải 
lắng nghe lời các đạo sư. Lắng nghe và rút ra cho mình 
những bài học - đó mới là điều chính yếu. 

Kẻ làm trò, điều quan trọng nhất là phải lắng nghe (văn) 
và tư duy quán chiếu (). Phải hết lòng trân quý những gì 
nghe được và đưa vào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày 
(u). Lẫy đó làm phương thuốc quý chữa lành phiền não 


trong tâm. Đó là điều trọng yếu. 


Đối với bậc làm thầy, cần phải dạy học trò một cách 
đúng đắn. Không nhất thiết phải rất uyên áo, mà quan trọng 
là phải trực chỉ vào tận vấn đề và đạy sao cho khế hợp với 
căn cơ kẻ học. Đó là lỗi dạy đúng đẫn. 

Có người ở đây chắc đã từng thọ pháp nhiều vị thầy từ 
Tây Tạng hoặc từ những truyền thống khác. Bắt luận là Tây 
Tạng, Trung Quốc hay Việt Nam, Phật giáo đều cùng chung 


một nên tảng. Hiêu cho được nên tảng chung này là điêu 


thiết yếu. 


Chăng có ý nghĩa gì khi ta khoe: “Tôi theo dòng này” 
hay “ Tôi theo thừa nọ.” Điều cần thiết là phải biết làm sao 
đề hiểu dòng tu, để hiểu đạo sư. Làm sao tu cho đúng. Làm 


sao biết cách mà tu cho đúng. Đó mới thật là quan trọng. 


TU ĐẠO 


“Tu đạo nhất thiết phải kham nhẫn và tỉnh cần. ” 


& 


Phật dạy ác nghiệp, ám chướng nơi tâm chúng sinh 
nước sông chăng thê gột sạch. Đau khổ của chúng sinh Phật 
chăng thể làm vơi. Chứng ngộ của Phật chăng rót được vào 
tâm chúng sinh. Chỉ con đường tu đạo và trao truyền giáo lý 
là cách duy nhất để cứu họ. Còn đối với kẻ học đạo thì nghe 
pháp (văn), tư duy quán chiếu (tư) và đưa vào thực hành (tu) 
— đó là con đường duy nhất đưa tới giải thoát. 


Đức Phật nói: “Ta đã chỉ ra con đường. Phải hiểu, tất cả 
phụ thuộc vào các ông.” Giải thoát được hay không là ở nơi 
các vị. Do các vị hiểu ra sao, nỗ lực tới đâu, và hành trì như 
thế nảo. Vậy nên Phật dạy giải thoát phụ thuộc vảo chính 
người tu đạo. 


S5) 


Thành tựu phụ thuộc vào kẻ tu, nhưng mặt khác thành 
tựu cũng tùy thuộc vào ngoại duyên. Chẳng hạn như để 
nghe pháp - và đề văn, tư, tu - cần phải có một vị chân sư. 
Sau đó phải dốc lòng công phu. Chỉ có như vậy mới mong 
thành tựu được. 


Hoàn toàn sai lầm nếu có kẻ thọ được chút pháp để rồi 
bỏ đó. Dù có nuôi hy vọng: “Ta sẽ được giải thoát” thì cũng 
chỉ vô ích. Cách duy nhất đúng là một khi đã biết phải tu ra 
sao thì đưa tất cả vào thực hành — miên mật và tinh cần. Mà 
cũng không được tùy hứng: khi vui thì tu còn khi buồn thì 
bỏ. Thế rồi ta cũng quên Pháp luôn. Cách đó không được. 


Tu đạo nhất thiết phải kham nhẫn và tinh cần. Thói hư 
tật xấu sâu dảy khiến ta không đủ kham nhẫn để tu hành. 
Ta thường thối chí và bỏ cuộc. Ta để tâm tán loạn đuôi theo 
đủ thứ, đủ chuyện của đời thường. Tắt cả những thứ này là 
chướng duyên khiến ta có tu cũng không tiến. Ta phải rất 
cần trọng và tỉnh giác. Phải có phương cách đúng đắn để 
sửa đổi lối nghĩ, lối tu học của mình. Chỉ như vậy mới hòng 


mong chuyên hóa được tâm. 


“Thông thưởng ta luôn nhìn nhận mọi thứ 


sai khác với bản chất của chúng. ” 


Ta có thể hỏi: “Tại sao chúng ta cần Pháp?” “Lợi lạc 
của việc tu ở đâu?” Cần tìm ra câu trả lời, bằng không ta sẽ 
không bao giờ thực sự hiểu tại sao ta lại làm việc này hay 
việc khác. Chúng ta không biết Pháp có tác dụng gì. Nếu 
quyết tìm ra lời đáp đúng thì sẽ thấy ta có lý do để tu đạo. 
Và lý do nằm ở sức mạnh, ở lợi lạc Pháp đem lại. Vậy nên, 


đặt câu hỏi và tìm ra lời đáp đúng là rất quan trọng. 


Tại sao chúng ta cần Pháp? Bởi ta có quá nhiều phóng 
dật khiến tâm bị tắc nghẽn. Khiến ta không thể nhìn mọi thứ 
một cách đúng đắn. Ta sông trong vô minh. Thông thường ta 
luôn nhìn nhận mọi thứ sai khác với bản chất của chúng. Và 
từ đó phát sinh phiền não. Vì nhìn nhận sự việc sai khác đi 
mà mọi thứ đều hỏng. Vì nhìn nhận sự việc sai lầm mà sinh 
rắc rồi. Rắc rối sinh ra từ phiền não và phiền não bắt rễ từ 
vô minh, từ cách nhìn sai lạc của ta. Vì thế mà ta cần Pháp. 
Pháp giúp ta điều chỉnh lại tất cả. 


Tu hành là gì? Là để chuyên tâm theo hướng đúng. Tâm 


ta sai lạc. Vì vậy, cách ta cảm nhận, xem xét mọi thứ đêu 


không ôn, đêu sai. Ta phải điêu phục tâm mình. Làm sao đê 


điều phục tâm? Ta phải tu đạo. 


TÁNH KHÔNG - TÂM BÒỎ ĐÈ 


“Giáo lý của Đức Phật có hai phần ... 


Một về tánh không và một về tâm bồ đề. ” 


& 


Giáo lý của Đức Phật có hai phần. Phần thứ nhất là giáo 
lý tánh Không, phân thứ hai là giáo lý về tâm Bồ đề. Tu Phật 
có nghĩa là hợp nhất hai phần làm một. Đây là con đường 
đúng đắn đề thực hành giáo lý Phật đà. Khi lắng nghe giáo 
lý chúng ta phải nhận ra hai phần này. Một về tánh Không 
và một về tâm Bồ đề. Nếu người tu chỉ biết có một phân thì 
chưa hoàn chỉnh. Khi tu đạo chúng ta tu tâm Bồ đề trước. Ta 
bắt đầu với việc tu tâm Bồ đề và tâm Từ Bi. Rồi sau đó tiếp 


tục công phu về tánh Không. 


TÁNH KHÔNG - LÝ NHÂN DUYÊN 


“... không hiểu lý nhân duyên thì 
không có cách nào đề hiểu được giáo lý tánh Không. ” 


& 


Phải công phu về tánh Không thế nào? Tánh Không là 
gì? Trước hết ta cần phải hiểu lý nhân duyên. Theo giáo lý 
duyên khởi tất cả vạn pháp đều phụ thuộc lẫn nhau. Nếu 
người tu không hiểu lý nhân duyên thì không có cách nào để 
hiểu được giáo lý tánh Không. Tánh Không thậm thâm thật 
khó mà chứng ngộ, vì vậy mà người tu phải dựa vào việc 
hiểu tâm bô đề và tâm từ bi. Một người hiểu sâu sắc, đúng 
đăn về tâm bồ đề và tâm từ bi thì có nhiều cơ duyên thấu đạt 


chân nghĩa của tánh Không. 


Về ý nghĩa của lý nhân duyên? Như Thầy đã nói ở 


trên, sự sinh tồn của mọi thứ phụ thuộc vào những thứ khác, 


Cài 


mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau. Không có một pháp nào 
độc lập. Không có một pháp nào tồn tại không phụ thuộc 
vào các pháp khác. Mọi thứ đề thành trụ đều phải nương vào 
các thứ khác. Điều đó có nghĩa là vạn pháp đều không có 
tự tánh. Vạn pháp đều thành trụ không phải nhờ tự tánh của 
chúng mà nhờ các duyên, nhờ các pháp khác. 


“không có cái ngã tự thân tôn tại độc lập. 


Ngã có tánh phụ thuộc. ” 


Nhưng chúng ta không hiểu điều này vả ta tưởng rằng 
ta thành trụ là đo chính bản thân mình. Ta tưởng rằng ta độc 
lập và từ đó mả nuôi tâm cống cao ngã mạn. Đó là chấp ngã. 
Ta tưởng là ta thành trụ tự thân nào ngờ ta thành trụ được 
là do nhiều yếu tố, nhiều duyên [tụ hợp lại]. Nhưng thông 
thường chúng ta không nhìn thấy điều đó. Ta chỉ thấy cái 
hiển lộ ra ngoài [trên bề mặt] và điều này tạo nên rắc rối. Ta 
xem mình là trung tâm, thành tựu không bởi cái gì cả. Ta là 
trung tâm, ta là quan trọng, ta là quyên lực. Và ta muốn thâu 
tóm, muốn điều hành tất cả. Ta không thấy rằng sự sinh tồn 


của ta phụ thuộc vào chúng sinh khác. Ta chỉ thấy có ta và 


ta nói: Tôi, của Tôi, chính Tôi v.v. Tôi là quan trọng, Tôi là 


vua, Tôi là Chúa tế, Tôi là lãnh tụ v.v. 
Ta chỉ đang lầm mà thôi. 


Theo tri kiến của Phật giáo chư pháp vô ngã. Điều này 
có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cái ngã tự thân tồn tại 
độc lập. Ngã có tánh phụ thuộc. Đời là ảo huyễn. Tại sao ta 
nói đời ảo huyền như giác mộng? Bởi vì nó phụ thuộc vào 
nhiều thứ. Khi mọi thứ ứø lại thì tạo thành một cái gì đó. Thứ 
đó giống như giấc mộng. Ví dụ, ngày hôm qua giống như 
giác mộng. Ngày hôm qua khi nhiều thứ / lại thì có ngày 
hôm qua. Rồi thì nó tan biến. Bởi vì các thành tố, các duyên 
tạo thành ngày hôm qua /án nên nó cũng /án, nó tan biến. 


Ngày hôm qua tan biến như giấc mộng. 


Tất cả mọi thứ đều như vậy. Cuộc đời này cũng như 
vậy. Vào thời điểm này ta thấy nó như thực. Ta nói: “*Cái này 
xấu”, “Cái này tốt” và đưa ra nhiều phán xét. Nhưng duyên 
biến dịch thì quả cũng biến dịch. Không có gì thường trụ và 
không bao giờ biến dịch. Vạn pháp đều biến dịch. Câu trả 
lời là: ngày hôm qua như giấc mộng, vạn pháp đều như vậy. 
Đó là thực tánh của vạn pháp. Không có sức mạnh nào giữ 


được chúng thường trụ. Đó gọi là lý nhân duyên. 


TỪ BI - LÝ NHÂN DUYÊN 


“,.. q cân phải tốt với nhau, từ bi với nhau. 


, 


Vì ta phụ thuộc vào nhau. ` 


& 


Vậy nên con người phải phụ thuộc lẫn nhau. Chúng 
sinh hữu tình phụ thuộc lẫn nhau. Phụ thuộc như thế nào? 
Chúng ta [thoạt tiên] thấy người trong một nhóm nhỏ phụ 
thuộc lẫn nhau. Rồi bức tranh mở rộng dân, mở rộng dần ... 
Rồi ta thấy cả vũ trụ sinh loài đều phụ thuộc lẫn nhau. Thấy 
và hiểu được sự kết nối này rất có lợi cho việc trưởng dưỡng 
tâm bồ đề của chúng ta. Bởi vì ta [sẽ thấy ta] cần phải tốt với 
nhau, từ bi với nhau. Vì ta phụ thuộc vào nhau. Đó là tri kiến 


của Phật giáo được gọi là lý nhân duyên. 


Hiểu được điều này là một phương thức thâm diệu để 
chứng ngộ tánh Không. Đó chính là tánh Không. Nhưng 


chúng ta không biết, không thấy sự kết nối này. Ta không 
thấy nó vận hành một cách thâm diệu và vi tế ra sao. Chúng 
ta chỉ thấy mọi thứ ở cấp độ thô. Chúng ta chỉ thấy thực tại 
trên bề mặt mà không thấy chỉ tiết của nó. Vì vậy mà ta là kẻ 
trên-bề-mặt. Ta chỉ lang thang giữa sự vật hiện tượng (vạn 


pháp) mà không thê nào thấy được chân tánh của chúng. 


Chúng ta không thấy được thật tánh của vạn pháp. 
Chúng ta chỉ thấy cái khung, cái phần vật-chất, cái thuộc 
về phần-bên-ngoài mà không thấy cái phần bên-trong, cái 
phần trong-thể-tánh. Vậy nên ta là kẻ phảm phu và tâm ta 
là tâm phàm phu. Do đâu ta thành kẻ phàm phu? Chính vô 
minh đã duyên cho việc đó. Vì không thấy sự kết nối, không 
thấy thực tánh mà ta có nhiều vô minh, vọng tưởng. Ta phải 
chỉnh sửa tâm mình. Ta phải biết Pháp. 

Đó là tri kiến Phật giáo, là cách người tu Phật hiểu về 
[thực tại của] vạn pháp. Ý nghĩa của Pháp (Dharma) là gì? 
Pháp có tác dụng gì? Ý nghĩa của Pháp là ở chỗ Pháp là 
phương thuốc trị bệnh. Pháp là thuốc chữa lành, là duyên. 
Duyên này có tác dụng gì? Nó khiến cho điều gì đó xảy ra. 


Nó có sức mạnh. 


TU TÂM 


, 


“Pháp chuyển hóa tâm và gia trì gia hộ. ` 


& 


Sức mạnh của Pháp (Dharma) là ở chỗ nào? Làm cho 
tâm ta tốt lành hơn. Tại sao tâm ta lại cần phải chuyển hóa 
thành tốt lành hơn nương vảo năng lực chữa lành của Pháp? 
Như Thầy đã nói ở trên, tâm ta không hoàn hảo. Nó cấu uẽ. 
Vì vậy, nó luôn lầm lạc. Vì tâm ta không hoàn hảo nên ta 
phải chuyển hóa nó. Vậy Pháp có thê làm được gì? Điều 
phục cái tâm điên đảo cho nó thành thuần tịnh hơn. Đó được 
gọi là Pháp. 

Khi tâm ta nhu nhuyền, an hòa, thanh tịnh hơn tức là 
lúc Pháp đang thấm. Khi điều đó xảy ra tức là ta đang tu tốt. 
Tuy nhiên, lắm khi ta nói rằng ta tu Phật, rằng ta có tín tâm 


nơi Pháp Phật nhưng hình như Pháp chăng chuyên được tâm 


tánh của ta. Tâm ta vẫn bắt trị, hung hãn, dữ dăn. Khi người 
ta chất chứa trong tâm nhiều sân hận, điên đảo, dữ dẫn thì có 
nghĩa là việc tu của họ không tốt đẹp. Vì vậy mà phải hiểu 
ý nghĩa đích thực của Pháp (Dharma) và thực hành đi thực 
hành lại nhiều lần. Khi ta gặp rắc rồi, sân hận, tham luyến 
hay ganh ghen đồ ky, khi phiền não khởi trong tâm thì đó là 
lúc ta cần Pháp hơn bao giờ hết. Đó là cách mà ta áp dụng 
Pháp vào cuộc sống hàng ngày để thuần hóa tâm điên đảo 


của mình. 


Pháp có hai phẩm tánh: 1. điều phục tâm, 2.cứu ta 
thoát luân hồi. Tóm lại Pháp chuyên hóa tâm và gia trì gia 
hộ. Khi một người tu đạo chân chánh tức là người đó đang 
nỗ lực đoạn phiền não, tránh ác đạo, vượt thoát luân hồi. Hai 


việc đó làm nên một người tu đạo hoản hảo. 


Phiền não là gì? Có nhiều loại phiền não nhưng thông 
thường được chia ra thành tam độc hoặc ngũ độc. Có ba 
hoặc năm loại tâm độc là nhân của đủ mọi loại phiền não 


trong tâm ta. 


“Chúng ta luôn luôn né tránh 


không nhìn xem cái gì đích thực đang diễn ra trong tâm mình. ” 


Chặắc ai cũng thấy chúng ta đã nghe chuyện này hàng 
nghìn, hàng trăm nghìn lần rồi. Càng nghe thì ta lại càng 
bỏ ngoài tai. Tại sao ta lại làm như vậy. Tại sao ta lại muốn 
bỏ ngoài tai đề tài quan trọng này? Vô minh quá sâu dày 
trong tâm khiến ta không muốn nghe chuyện ấy. Bởi vì nghe 
chuyện ấy là phải thấy cái đở trong tâm, phải mang tiếng 
xâu, phải mất thê diện - và đây là lý do chính khiến ta thấy 
không thích nghe những chuyện này. Khi có chuyện gì đó 
không ôn ta liền tự nhủ: “ Ô, ổn cả có sao đâu!” Khi ganh 
ghen đối kị nổi lên trong tâm thì ta liền tự nhủ: “Ai ấy chứ 
có phải mình đâu ...” 

Chúng ta luôn né tránh không nhìn xem cái gì đích thực 
đang diễn ra trong tâm mình. Đó gọi là vô minh, là sức mạnh 
của vô minh. Nó ngăn không cho ta thấy chân tánh của thực 
tại. Vì thế mà ta mãi lăn lóc trong luân hồi. Ta muốn mãi làm 
kẻ phàm phu như bây giờ. Thử hỏi ta có thực sự muốn thay 
đối chăng? Chúng ta phải thay đối. Phải có găng hiểu những 
điều này và thay đôi. 


SÂN HẠN 


, 


“Sân hận, ác tâm chỉ đẻ thêm rắc rồi, hận thù. ` 


& 


Sinh nơi cõi Dục giới dĩ nhiên tâm ta đầy tham dục. Nếu 
đó là những nhu cầu thiết yếu thì không sao. Ta không thể 
đoạn diệt những nhu cầu đó. Vấn đề rắc rỗi của con người 
là ta có quá nhiều tham dục và tham quá nhiều thứ. Tu Phật 
là giảm bớt tham luyến, phiền não. Không thê ngay lập tức 
đoạn diệt tham luyến, phiền não, nhưng Pháp giúp ta giảm 
dần dính mắc. Thật vô ích nếu tu mà cứ ngày càng tích thêm 
tham luyến, bám chấp. Là người tu ta cần phải hiểu như vậy. 

Sân hận không đem lại điều gì tốt lành. Tức giận, hận 
thù bao giờ cũng rất tệ hại. Nó chỉ gây đau khổ. Những nhu 
cầu cân cho sinh tồn thì không thể thiếu: ta cần cái ăn, cái 


mặc v.v. Nhưng sân hận lại là chuyện khác. Sân hận, ác tâm 


bao giờ cũng rất xấu. Tuyệt đối không có ích. Vì vậy, ta phải 
đoạn tuyệt với sân giận, ác tâm. Thù hận chỉ gây thêm nhiều 
đau khô, nhiều rắc rối phức tạp, nhiều chuyện khó chịu giữa 
con người với nhau. Đây là tâm xấu, vô ích, dư thừa — ta 


không cân nó. 


Thế nhưng, tâm ta tự nó luôn đầy phiền não, không dễ 
gì đoạn diệt. Vì vậy, ta phải hết sức cô gắng giảm phiền não 
đề trở nên hiền hòa hơn, cảm thông hơn, nhu nhuyến hơn, 
nhân hậu hơn. Điều đó tốt lành, không chỉ cho ta mà còn cho 


cả mọi người, cho môi trường mình sông. 


Tu Phật chúng ta phải cô găng hêt sức mình đê hiêu 
được sân hận, ác tâm xâu biệt chừng nảo; và không sân hận, 


ác tâm là tốt biết chừng nào. 


“,.. Việc fu đạo đôi khi lại đem tới đủ thứ chuyện, 


nó khiến ta sanh tâm ganh ghen đồ kị. ” 


Chúng ta có nhiêu chuyện đê nói. Thây có thê thây 
nhiêu chuyện nơi tâm quý vị, chỉ ra và chỉnh sửa. Đó là 
chuyện của người. Con người luôn nhiêu chuyện, và chuyện 


người thì dễ nhìn ra. Nhưng nhìn ra được chuyện của ta thì 


thật thiên nan vạn nan. Mong rằng ai cũng sẽ thay đôi nhiều 
nhờ tu đạo. Ta cần thay đổi thế nào? Cần chuyên biến tới 
mức người ngoài nhận thấy được. “Mười năm trước, tôi đầy 
phiền não, tâm lượng nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhờ tu đạo nên tâm 
giờ đây rộng mở hơn, cảm thông và chấp nhận nhiều hơn.” 
Thật lành thay khi ai đó nói được như vậy. 

Đáng tiếc, với nhiều người sự việc có vẻ theo chiều 
ngược lại. Việc tu đạo đôi khi đem tới đủ thứ chuyện, nó 
khiến người ta sanh tâm ganh ghen đồ kị. Từ đó mà sinh 
nhiều bất hạnh và họ giờ đây dễ nỗi giận hơn trước nhiều. 
Họ vì thế mà không thể hiểu và cảm thông như tước đây. Đó 
là điều không tốt lành. Và, chắc chăn đó không phải là cái 
ta mong muốn. 

Chúng ta mong mỏi cái khác ở người tu. Tâm rộng mở 
hơn, kham nhẫn hơn, từ bi hơn, hiền hòa hơn. Cần phải hiểu 
đối với người tu Phật đó là chuyện duy nhất quan trọng, 
chứ không phải chuyện gì khác. Chúng ta có bao nhiêu tiền 
ư? Có thì tốt, không cũng không sao. Ta có bao nhiêu tình 
thương? Điều đó rất quan trọng. Ta cảm thông tới đâu? Rất 
quan trọng. Ta sân hận cỡ nào? Không tốt. Thực ra là xấu. 
Ta hám tiền cỡ nào? Không tốt. 

Khi ai đó làm nhiều việc thiện và nỗ lực sửa tâm làm 


người tốt thì, Thầy nghĩ, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tới 


với người đó. Chúng ta không cần phải cố cho được may 
mắn như họ, cố ép cho những điều tốt lành xảy ra với ta. Ví 
dụ, khi một người đã tịnh hóa nghiệp và tích lũy công đức 
thật tốt thì những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến với người đó. 


Ta cân phải hiệu như vậy. 


LÀM NGƯỜI TÓT 


“,.. đức tính trung thực là điêu cán trước tiên. ” 


& 


Khi Phật thành đạo Ngài không truyền Pháp cho tất 
cả mọi người mà chỉ có một ít đệ tử. Ngài chọn một số 
rất ít kẻ may mắn và truyền Pháp. Tại sao Phật làm như 
vậy? Bởi vì Pháp có cứu được bạn hay không phụ thuộc 
vào chính bạn, vảo việc bạn là người tốt hay không. Điều 
đó phụ thuộc vào việc bạn có là một người tu tốt, một con 
người tốt hay không. 

Vậy nên, để làm người tu đạo tốt trước hết ta phải là 
một người tốt. Đâu là cái duyên làm nên một người tốt. Tắt 
nhiên, đức tính trung thực là điều cần trước tiên. Phẩm chất 
này rất quan trọng. Kẻ không trung thực, luôn gian dối lừa 


người thì không có duyên làm người tu chân chính. Sân hận 


và ác tâm không phải là duyên để làm người chân tu. Một 
người tu đạo chân thực phải từ bị và trung thực. 

Và trí tuệ cũng rất quan trọng. Nếu không có trí tuệ để 
hiểu Pháp thì cũng không thể tu đạo. Vì vậy trí tuệ rất cần 
thiết. Nhưng thông minh phải đi kèm với đức tính trung 
thực chứ không phải ngược lại. Những yếu tố căn bản này 
rất quan trọng đối với những người tu Phật. Thiếu những 


duyên căn bản này thì khó có thể nghĩ tới việc tu. 


VÁN ĐÁP 


Hỏi: Con tu pháp Tịnh Độ của Hiển giáo, nay con có thể 


chuyển sang tu Kim Cương Thừa được không ạ? 


Trả lời: Không nói “chuyên” mà nói “tu Hiển cùng với 
tu Mật”. Bởi vì Hiển Mật liên hệ mật thiết và giữa hai bên 
luôn có sự gắn kết. Không cần phải chia tách hai bên ra 
hoản toàn. Tu pháp Kim Cương thừa hành giả quán tưởng 
chư Phật, chư vị Bồ tát trong Hiển giáo. Trong pháp Tịnh độ 
Hiển giáo các bạn quán tưởng Phật A Di Đà, nghĩ về Ngài và 
các phẩm tánh của cõi Tịnh Độ A Di Đà. Trong Kim Cương 
thừa bạn cũng quán tưởng đức A Di Đà. Bởi vì có ngũ bộ 
Phật trong Kim Cương thừa. Như vậy là cả Hiển và Mật ta 
tu cùng nhau. 

Lần chuyên Pháp luân đầu tiên Đức Phật dạy Tứ Diệu 
Đề. Đó là tên gọi trong Kinh thừa. Trong Kim Cương thừa 
có Bốn Niệm chuyển tâm tức là pháp tu tiên yêu (ngoại), 


cũng giống như pháp Tứ Diệu Đế. Bắt luận Mật hay Hiển 


Cài 


cũng đều bắt đầu từ pháp tu này. Người tu phải quán chiếu 
Thân người quý báu khó gặp, Cuộc đời vô thường, Nhân 
quả, và Khổ trong luân hồi. Tư duy, quán chiếu, hiểu và 
thực hành pháp nảy — đó chính là nền tảng căn bản trong 


Kim cang Thừa. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. 


Hỏi: Con xin hỏi một câu mà nhiêu người quan tâm. Đê 
f người ta xuát gia. Vậy xuất gia là gì? Tại sao lại phải 


xuống lóc. 


Trả lời: Đề trở thành một người tu Phật không nhất thiết 
phải xuất gia thành tu sĩ. Nhiều người muốn xuất gia làm 
tăng hoặc ni để có một cuộc sông đơn sơ, có nhiều hơn cơ 
duyên để trở thành người tu đạo chân chánh và thậm chí 
được gần hơn với con đường của Đức Phật. Như vậy ý nghĩa 
chính yếu là giảm bớt tham luyến trong tâm bằng cách từ 
bỏ nhiều thứ trong cuộc đời này. Làm tăng hay ni không 
chỉ mang ý nghĩa bên trong mà còn có ý nghĩa bên ngoài. 
Người xuất gia muốn khác với người tại gia. Người tại gia 
mặc quần áo bình thường còn tăng ni khoác y áo người tu 
may theo kiểu riêng. Họ cạo tóc để làm cho cuộc sống giản 
dị hơn. Có tóc bạn phải gội đầu và cắt tóc. Tốn ít nhất 10 
hay 15 phút mỗi ngày. Còn chúng tôi không có tóc (cười) và 


như vậy cuộc sông đơn giản hơn, đỡ hao tôn công sức. Lý 


S5) 


do mà ba chúng tôi cạo tóc rât đơn giản là vì khí trời ở Việt 


Nam quá nóng. 


Hỏi: Nếu con muốn quán tưởng mình là một vị Phật 
hay Bổn tôn thì có cần phải nhận quản đảnh từ Bồn sư hay 
không? Vì con nghe nói nếu quán trởng mà chưa nhận quán 
đánh thì mắc tội. Nếu con muốn quản tưởng Ngài thì có thể 


thọ nhận nghỉ lễ không ạ? 


Trả lời: Kim cang Thừa đòi hỏi phải thọ quán đảnh, 
giáo lý và truyền lung (khẩu truyền) để có thể tu pháp bổn 
tôn hay bắt cứ pháp nào khác. Vì vậy câu trả lời là “có”. Tuy 
nhiên nêu một người chưa gặp duyên thọ quán đảnh từ một 
vị Kim cương Thượng sư nhưng người đó muốn tu và có 
tâm thiết tha tu pháp Kim cang Thừa thì, theo Thầy, người 
đó có thể tu. Người đó có thể tu bồn tôn hoặc trì chú. Nhưng 


tốt nhât vẫn là dựa trên những điều kiện đã nêu. 


Về câu hỏi thứ hai. Thầy không có phương tiện gì để 
truyền quán đảnh lần này. Lễ quán đảnh cần nhiều thứ: các 
chất liệu, mạn đà la và các thứ khác. Lần trước có hai vị 
tăng: Dawa và Nyima. Họ có tất cả mọi thứ. Họ có nghi quỹ, 
họ có các chất liệu v.v. Nếu có những thứ này thì thầy sẽ nói 


“có”. Nhưng vì không có nên thây nói “không” (cười). 


Cài 


Hỏi: Thưa Thây, con muốn có việc làm tốt để có phương 
tiện cúng dường Tam Bảo, chư tăng, có phương tiện để làm 
từ thiện như ấn tổng kinh sách. Như vậy có phải là tham 


không ạ? 


Trả lời: Đối với các bạn những người có gia đình, sống 
trong xã hội, có cuộc sống bình thường thì có công ăn việc 
làm việc là điều quan trọng. Chúng tôi tán đồng và chấp 
nhận. Chúng tôi, tăng và tăng chúng, cầu mong mọi người 
có công ăn việc làm tốt và có cuộc sống đây đủ. Thế nhưng, 
tâm con người hay dời đổi. Nhiều người lúc đầu nghĩ: “Nếu 
ta có nhiều tiền ta sẽ làm cái này cái nọ”. Nhưng khi có rồi 
thì họ lại bảo: ““Ta muốn nhiều hơn. Ta phải làm nó sinh sôi 


thêm”. Rốt cuộc tâm tham cứ thế mà phình ra. 


Hỏi: Khi con nghe Thầy giảng về những nhân duyên 
dân tới giác ngộ thì yếu tố Pháp gây ấn tượng sâu sắc nhất. 
Xin Thầy giảng thêm cho con về yếu tổ Guru. Con nghĩ đây 
là yếu tố quyết định. 

Trả lời: Đúng, một vị thầy có đầy đủ phẩm tánh là rất 
quan trọng. Nhưng thầy nghĩ chúng ta còn nhiều dịp để nói 
về đề tài này. Khi đó sẽ đàm luận nhiều hơn. Các bạn ngồi 


nghe Pháp đã lâu và rất kiên nhẫn. Bây giờ thì nên nghỉ. 


Nếu bài pháp hay thì xin các bạn hãy nhớ những gì thầy nói. 
Đừng quên đưa nó vào thực hành để giải quyết những vấn 
đề của tâm mình. Xin nhớ rằng không phải việc gặp thầy mà 
việc nghe lời thầy mới đem lại lợi lạc. Xin cám ơn các bạn. 
Chúc các bạn một buổi tối tốt lành, bữa cơm chiêu vui vẻ, 


và giâc ngủ bình yên. 


(hết bài giảng ngày 10.10.2012) 


(Giảng ngày 12.10.2012) 
PHAP 


“Pháp luôn là đức hạnh 


ở cả phân đâu, phán giữa và phần cuối. ` 


, 


& 


Trong các bạn nhiều người đã biết văn hóa Tây Tạng, 
Phật giáo Tây Tạng, đã gặp các lạt ma Tây Tạng và thọ giáo 
lý. Các bạn ấy đã biết truyền thống Tây Tạng. Tuy nhiên, hai 
truyền thông Tạng và Việt có những khác biệt, nên chúng ta 
vẫn có những điều mới mẻ để cùng chia sẻ. Các bạn có thể 
học và thầy cũng học thêm điều gì đó. Đây là một cách học 


hỏi lẫn nhau rất bố ích. 


Mặc dâu thuộc hai truyền thống khác nhau, chúng ta 
vẫn chung cách hiểu về đạo Phật và Pháp của Phật. Pháp là 


gì? Pháp là thiện hiền! và Pháp chuyên hóa mọi thứ thành 
thiện hiền, thành thanh tịnh. Pháp luôn là đức hạnh”. Pháp 
luôn là đức hạnh ở cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. 


Pháp là như vậy. 
Cái gì làm cho Pháp là đức hạnh cả phần đầu, phần 


giữa và phần cuối? Đó là tâm Bi, tâm Bồ đề và Thiện Hạnh 
(Good Action). Những phẩm tánh này làm cho Pháp đức 


hạnh cả phân đâu, phân giữa và phân cuôi. 


Có những nét tương đồng giữa các truyền thống, các 
tôn giáo khác nhau. Ví dụ, các truyền thống khác cũng nói 
về tánh Không, các truyền thống khác nhau đều coi trọng 
tình thương yêu. Nhưng cách Phật giáo quan niệm về tâm bi 
mẫn sâu rộng hơn, và đúng. Bởi vì người tu Phật coi tất cả 
chúng sinh hữu tình quan trọng như nhau. Một số tôn giáo 
khác coi con người là quan trọng nhất, còn chúng sinh khác 
không mấy quan trọng. Con người là chúa tế và chúng sinh 


khác tôn tại vì lợi ích con người. 


Đạo Phật không quan niệm như vậy. Chúng ta coi tất 


cả hữu tình chúng sinh quan trọng như nhau vì tất cả đều có 
! Thiện (Phạm: Kusala): Chỉ cho pháp thanh tịnh ... mang lại lợi ích 
cho mình và người trong đời hiện tại và đời vị lai.... hễ hợp với giáo lý 
Phật giáo thì đều được gọi là “Thiện”. (Phật Quang Đại Từ Điền, tập 5) 
? Thiện (Phạm: Kusala): Chỉ cho pháp thanh tịnh ... mang lại lợi ích 
cho mình và người trong đời hiện tại và đời vị lai.... hề hợp với giáo lý 


^ 


Phật giáo thì đều được gọi là '““Thiện”. (Phật Quang Đại Từ Điền, tập 5) 


ca 


Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều nương vào nhau, phụ thuộc 
lẫn nhau đề tồn tại. Tất cả đều muốn sống, muốn hạnh phúc. 
Vì vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều rất quan trọng theo 


quan điêm của Phật giáo. 


Tại các tu viện Tây Tạng, chư tăng phải học 5 môn (ngñ 
mình học). Đây là sự khác biệt giữa hai truyền thống Tây 
Tạng và Việt Nam. Ở các tu viện Tây Tạng chư tăng phải 
học 5 môn, thứ nhất là logic học. Ở Tây Tạng môn học này 
rất quan trọng. Họ học giáo lý Trung quán, giáo lý Bát nhã 
Ba la mật, giáo lý A Di Đà và Giới luật của truyền thống 
Tiểu thừa. 

Tây Tạng là đất nước Phật giáo. Đa số người dân ở đây 
là Phật tử có tâm đạo thành tín. Họ cũng thọ giáo lý và tu 
trì nhưng không học tập, nghiên cứu nhiều. Vì phải nuôi gia 
đình, vì có nhiều công việc, trách nhiệm phải lo toan nên họ 
không có nhiều thời gian để hành trì như chư tăng ni. Các 
đạo sư cũng dạy giáo lý cho họ, nhưng cách dạy đơn giản 
hơn. Các ngài dạy những øgì thực tế, hữu ích và thật sự cốt 
tủy. Luôn luôn các ngài nói về Từ, Bi và Nhân quả. Đây là 
những chủ đề rất quan trọng cho dân chúng và cho người tu 


tại gia ở Tây Tạng. 


“Pháp dễ nói mà khó làm. 
Vì lẽ đó mà tất cả các bậc thầy 


, 


cứ dạy đi dạy lại mãi vẫn cùng một thứ... ` 


Nói chung, khái niệm “học g1ả” là một thứ khác xa với 
khái niệm ”hành giả”. Có nhiều học giả tuy thông tuệ, uyên 
bác nhưng vẫn lăn lóc trong luân hồi, thậm chí không có 
khả năng tự đoạn diệt phiền não. Chỉ hiểu biết giáo lý thôi 
chưa đủ. Để thành người tu đạo đích thực ta phải thực hành. 
Phải nuôi dưỡng tâm Bi, phải chuyển hóa tâm, xa lìa phiền 
não, vọng tưởng phân biệt. Đây là con đường duy nhất để 
thành người tu chân chính. 


Những ai quyết lòng chân tu, nhất thiết phải đi con 
đường này. Phải chọn con đường của Pháp chân thực. Bằng 
không, quý vị có thể là một học giả uyên bác, nhưng vẫn mãi 
lăn lóc trong sinh tử, vẫn đau khổ, vẫn không được tự do. 

Đề chân thực tu đạo, ta cần phải biết: Pháp dễ nói mà 
khó làm. Vì lẽ đó mà tất cả các bậc thầy cứ dạy đi dạy lại 
mãi vẫn cùng một thứ, nhắc đi nhắc lại mãi cho đệ tử vẫn 


cùng một thứ. Họ có lý do chắc chắn đề làm như vậy. 


“iu pháp A4 Di Đà 
chỉ trì chủ thôi không đủ. ` 


Ở Tây Tạng, từ người dân cho tới các hành giả, ai cũng 
biết pháp Tịnh độ A Di Đà. Ở Việt Nam và Trung Quốc cũng 
có pháp Tịnh độ. Ở Tây Tạng, pháp A Di Đà rất phổ biến và 
rất quan trọng. Pháp tu này rất tốt, đơn giản nhưng có sức 
mạnh rất lớn mà người tu nên theo. Do căn cơ vả hoàn cảnh 
chúng ta rất khó đạt được giải thoát ngay trong một đời. So 
với việc đó thì vãng sanh Tịnh độ là con đường dễ hơn. Vì 
vậy, tu pháp Tịnh độ là rất tốt. 


Nơi cõi Tịnh độ vắng bặt những vẫn đề mà chúng ta 
phải đối mặt trong thế giới này — những thứ có trong tâm 
và trong thân chúng ta. Trong chữ “Dewachen” thì “De” 
có nghĩa là “lạc” — đối lập với “khổ”. Cõi Cực lạc có nhiều 
phẩm tính thù thắng nên nhiều người muốn vãng sinh về đó. 
Và họ trì chú A Di Đà hoặc niệm hồng danh của Ngài. Đây 
là nhân duyên để vãng sanh Tịnh độ. Nhưng chỉ niệm hồng 
danh đức A Di Đà thôi chưa đủ. Có bốn nhân duyên vãng 


sanh cõi Cực lạc ta cân phải biết. 


Bồn nhân duyên này được Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên 
thuyết trong kinh A Di Đà. Nhân duyên thứ nhất gọi là “trợ 
duyên”, tức là hỗ trợ cho việc tu pháp A Di Đà. Chúng ta 
phải quán tưởng đức A Di Đà. Chúng ta phải biết thân tướng 
của Ngài ra sao, Ngài khoác y áo gì. Cần phải biết rõ ràng 
bồn nguyện của Ngài và cõi Cực lạc. Có nhiều lời nguyện 
vãng sanh Tịnh độ. Một trong những lời nguyện phổ biến 
nhất, đơn giản, dễ tụng và rõ ràng nhất là lời nguyện của 
Ngài Kama Chagme, đã dịch sang tiếng Anh, tiếng Hoa và 


tiêng Việt. Nó có oai lực lớn và rât lợi lạc. 


Phật A Di Đà trong truyền thống Hiển giáo thường có 
sắc đỏ, một mặt, hai tay. Ngài khoác ba y Tì kheo, ngự trên 
bảo tòa dưới cội Bồ đề với đầy đủ các món trang nghiêm 
thân Phật. Bồ Tát Ma ha tát Quán Thế Âm ở phía bên phải 
Ngài, và Đại Thế Chí Bồ Tát ở phía bên trái. Có hàng trăm 
ngàn vị Bồ tát và chư Thánh tôn của cõi Cực lạc vây quanh 
Ngài. Hãy nghĩ về đức A Di Đà và quán tưởng Ngài đang ở 
phía trước mặt mình. 

Tu pháp A Di Đà chỉ trì chú thôi không đủ. Như đã nói 
ở trên, cần phải luôn tỉnh giác về động cơ của mình và các 
vọng niệm trong tâm. Khi tu pháp A DI Đà hành giả phải tập 
trung tâm ý vào pháp quán tưởng. Nhưng ta thường không 
làm như vậy. Đa số chúng ta đều có rất nhiều ý nghĩ, nhiều 


vọng niệm khởi lên trong tâm, vừa trì chú vừa nghĩ về đủ 
thứ chuyện, như chồng, vợ, con cái v.v. Như vậy không tốt. 
Vì vậy, cần phải giữ định tâm. Làm sao có được định tâm? 
Tập trung vào việc quán tưởng Phật A Di Đà và cố gắng 


không xao nhãng việc ây. 


Nhân duyên thứ hai là tu tịnh hóa nghiệp và tích lũy công 
đức trước đức A Di Đà. Phải thực hiện việc này như thế nào? Có 
nhiều cách. Kinh A Di Đà dạy răng có thê tu Thất chỉ nguyện: 
lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỉ, thỉnh Đức Bổn Sư hoặc chư 
Phật chuyền pháp luân, thỉnh các ngài trụ thế, và hồi hướng. 

Đây là nên tảng căn bản: nuôi dưỡng tâm Bồ đề và tâm 
Bi. Chỉ trì chú thôi không đủ, mà phải nuôi dưỡng tâm Bồ 
đề. Ta làm như vậy không chỉ cho riêng mình, mả cho tất cả 
chúng sinh. Tâm Bồ đề chính là động cơ. “Bodhi” có nghĩa 
là “giác ngộ”, còn “cita”có nghĩa là “tâm”. “Bodhicita” có 
nghĩa là “tâm giác ngộ”. “Tâm giác ngộ” là như thế nào? Nó 
rất thanh tịnh. Tại sao lại nói tâm ấy thanh tịnh? Bởi vì tâm 
chúng ta không như vậy. Tâm chúng ta đầy ô nhiễm, đầy ích 
kỉ, và đầy những ý nghĩ vị kỷ. Vì thế, nó không thanh tịnh. 
Tâm các bậc tối tôn như Phật A Di Đà, đức Quán Thế Âm 
thì tuyệt đối thanh tịnh. Các ngài không ích kỷ mà luôn nghĩ 
tới chúng sinh. Còn chúng ta thì luôn nghĩ đến mình. Chúng 


ta phải nuôi vun bôi tâm bô đê. Làm thê nào đê vun bôi tâm 


ấy? Chúng ta phải nghĩ tới chúng sinh, mong ước họ được 
thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. 


Nhân duyên thứ tư gọi là “giúp đỡ” cho pháp tu. Cần 
phải phát nguyện: “Nguyện con vãng sanh Tịnh độ. Nguyện 
hết thảy hữu tình chúng sinh vãng sanh Tịnh độ.” Chúng 
ta lặp đi lặp lại lời nguyện như vậy nhiều lần. Phải phát 
nguyện với quyết tâm mãnh liệt, sau đó hôi hướng công đức 
nảy cho tất cả chúng sinh vãng sanh Tịnh độ. Đây là bốn 
nhân duyên vãng sanh Tịnh độ. 


Tâm bi mẫn và tâm bô đẻ rất quan trọng đối với pháp tu 
A Di Đà. Phát triển các phẩm tánh này là rất quan trọng, rất 
lợi lạc. Các phẩm tánh nảy lợi lạc không chỉ trong việc tu, 
mà còn giúp ta giải quyết các vẫn đề khác nữa. Ta thấy có 
người không có chút lòng tốt hay tâm bồ đề. Những người 
nảy không hạnh phúc và những việc bất như ý luôn xảy ra 
với họ. Hầu như lúc nào họ cũng trong tâm trạng xấu, họ có 
thê rất hung dữ hoặc rất ích kỉ. Tâm bồ đề và tâm bi mẫn 
giúp ta giảm bớt những phiền não ấy. Những phẩm tánh này 
làm cho tâm ta trong sáng, cho ta thành người thiện hiền, 
từ hòa, được mọi người trân quý, khâm phục và noi gương. 
Chúng ta không muốn giống làm người xấu tính, ác tâm, và 
hung dữ. Vì vậy, lòng bi mẫn, lòng tốt và tâm bồ đề là những 


phâm tánh mà ta cân cô găng nuôi dưỡng. 


PHÁPTU 


“Nếu hành giả muốn pháp tu nhằm 


khai thị Phát tảnh thì phải tu ngondro trước. ” 


Hỏi: Đạo Phật ra đời cách đây 2556 năm. Tại sao đến 
nay lại có nhiều tông phải ra đời. Ngay khi Đức Phật còn tại 


thế có nhiêu tông phải như hiện nay không? 


Trả lời: Sự thật đúng là như vậy. Truyền thống Phật giáo 
ở Ân Độ có bốn dòng phái chính. Các dòng phái nảy lại chia 
thành các nhánh, ví dụ như Trung quán tông có bốn nhánh 
nhỏ. Hiện tượng này là bình thường vì giáo lý Phật bao la, 
rộng lớn cho nên cách mà con người hiểu giáo lý ấy cũng rất 
khác nhau; từ đó mà phát sinh ra các dòng phái. Tuy nhiên 


các dòng phái đều cô gắng đạt tới cách nhìn đúng đắn về 


giáo lý Phật đà. Vì vậy nhiều dòng phái cũng không đáng 
ngại. Căn cơ của con người rất khác nhau nên sinh ra nhiều 
dòng phái, nhưng mục đích thì chỉ một: đạt tới giải thoát. 
Tại sao có nhiều dòng phái? Câu trả lời là: bởi vì có nhiều 


loại nghiệp khác nhau. 


Hỏi: Người tu Kim cang Thừa có bắt buộc phải qua 
ngondro không? Nếu không tu ngondro mà tu các pháp 
khác, như pháp Dược Sư, Tara, hay 4 Di Đà thì có được 
không ạ? 


Trả lời: Tại sao lại có Kim cang thừa? Kim cang thừa 
dành cho những aI có cơ duyên vượt thoát sinh tử trong một 
thời gian ngắn hơn. Có nhiều cấp độ giáo lý, nhiều pháp 
tu trong Kim cang Thừa, như Đại Thủ ấn, Đại Viên mãn. 
Để tu Đại Thủ ấn hay Đại Viên mãn phải qua pháp tu tiên 
yếu (ngondro). Đây là pháp chuẩn bị nhằm tạo nhân duyên 
cho người tu đạt tới cứu cánh. Thiếu những nhân duyên ấy 
thì việc đạt chứng ngộ hầu như không thể được. Vậy nên, 
ngondro quan trọng hơn đối với những hành giả đó. Tóm lại 
câu trả lời là “có”. Còn để các pháp, như pháp Tara hay pháp 
Dược Sư, thì yêu cầu đối với người tu chỉ là thọ quán đảnh, 
thọ giáo lý, và những chỉ dạy về pháp tu. Chỉ cần như vậy là 


có thê tu được rôi. Nhưng đôi với giáo lý vê chân tánh của 


tâm thì không như vậy. Nếu hành giả muốn pháp tu nhằm 
khai thị Phật tánh thì phải tu ngondro. 


Hỏi: Trong Kim cang Thừa có các Bồn tôn (Yidam) 
khác nhau vậy làm sao con biết được con phù hợp với 


Bồn tôn nào ? 


Trả lời: Câu hỏi này rất phố biến. Có nhiều người hỏi 
như vậy. Không dễ đưa ra câu trả lời “hãy làm cái này” hay 
“hãy làm cái kia”. Làm sao để quyết định nên tu Bồn tôn 
nào? Có một số cách để xác định, ít ra là hai. Thứ nhất, Đức 
Bồn Sư giới thiệu Bồn tôn cho đệ tử. Thứ hai, việc này xảy 
ra một cách tự nhiên. Có người nghĩ: “Ò, Bồn tôn này hợp, 
mình rất thích tu.” Hoặc là một số người nằm mơ, còn một số 
khác thì có cảm giác đặc biệt khi vừa nghe đến tên Bồn tôn. 
Đó là hai cách chính để chọn Bồn tôn, hai loại nghiệp chính. 


Ngoài ra, có một cách rất phô biến đề hiểu về chư Phật 
và chư Bồn tôn. Tất cả chư Phật, chư Bồn Tôn có vô lượng 
Từ, Bi, Trí ,Tuệ, vô lượng Đại Lực cứu độ chúng sinh. Vì 
vậy, hành trì bất cứ pháp Bồn tôn nào cũng đem lại nhiều lợi 
lạc và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Có pháp của Phật Vô lượng 
Thọ, Phật Dược Sư, Phật của Hạnh, Phật của Tuệ. Ai muốn 
trường thọ thì tu pháp Phật Trường thọ Amitayus. Tu pháp 
này có thể đạt giải thoát. Người muốn thành công trong đời 


thường, như trong kinh doanh, có thể tu pháp Lục độ Mẫu 
Tara hoặc pháp Bảo tạng Chủ Orgyen Dzambhala. Người 
muốn có trí tuệ nên tu pháp Văn Thủ Sư lợi, Diệu Âm Thiên 


nữ Sarasvati. Đó là cách chọn Bồn tôn rât phô biên. 


GIỚI 


“Tu Kừn cang Thừa, hay tu Phát 


nói chung, đếu chính là tu giới. ” 


Hỏi: Hiện nay Phật tử không biết 14 Mật nguyện của 
Kim cang Thừa. Xin Thầy giảng và truyễn giới cho chúng 


cCøï. 


Trả lời: Ai cũng thích thê thốt (take vows). Nhưng thiên 
hạ không ai thích giới nguyện cả (cười). Đây là một đề tài 
lớn. Tu Kim cang Thừa, hay tu Phật nói chung, đều chính 
là tu giới. Ví dụ, khi thầy nói về pháp Tịnh độ thì bốn nhân 
duyên vãng sanh Tịnh độ chính là một loại giới. Bởi vì nếu 
ta không làm đúng như vậy thì không thể thành tựu; và rồi 


sẽ nảy sinh nhiêu rắc rôi. Còn nêu làm được thì bạn sẽ thành 


tựu. Vậy nên nói rằng [tu] Kim cang Thừa hay việc tu [nói 
chung], tất cả đều là việc tu giới. Mười bốn Mật nguyện 
trong Kim cang Thừa rất quan trọng, nhưng đề tài này cần 
có nhiều thời gian hơn. 

Giới có nghĩa là gì? Ý nghĩa của giới là phát lời thề răng 
ta sẽ làm việc này, việc nọ. Khi một ai đó nói: “Tôi tu tâm 
bi” thì giới người đó thọ là: không nỗi giận, không hung dữ, 
không thù ghét. Tâm thù hận, sân giận và ích kỉ là chướng 
duyên cho việc tu tâm bị. Tóm lại, [thọ] giới có nghĩa là nói 
rằng: “Tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ không làm thế kia.” 

Khi một ai đó nói: “Tôi tu Kim cang Thừa” thì điều này 
có nghĩa gì? Điều nảy có nghĩa là: “Tôi sẽ trụ trong tánh, 
trong tâm thanh tịnh.” Đây là ý nghĩa tổng quát của Kim 
cang Thừa. Giới người đó tu là: “Tôi sẽ không khởi ý nghĩ 
tiêu cực, bất tịnh về những người khác, về các sự vật, hiện 
tượng.” Đây là một trong những thực hành chính yếu của 
Kim cang Thừa. Có nhiều giới nhưng người tu có thể chỉ 
cần trì một, hai hoặc ba giới thôi. “Tôi sẽ [luôn] thấy Đức 
Bồn Sư là một vị Phật. “Tôi sẽ làm theo ý chỉ của Ngài.” 
“Tôi sẽ cố gắng trụ trong Tuệ, trong tâm của Guru.” 

Trong tiếng Phạn “giới” là “samaya”. Nghĩa của nó là 
“giữ lời cam kết”. Trong tiếng Tạng thì “giới” là “tamsit”. 


“lam” có nghĩa là: ““Fôi sẽ làm điêu này hay điêu kia.” Và 


sau đó bạn phải g1ữ lời hứa. Đó là “tamsit”. Đó là “samaya”. 
Khi ai đó nói: “Tôi tu Phật.” Bạn hỏi: “Tu Tiểu Thừa hay 
Đại Thừa?” Nếu người ấy nói “Đại Thừa” thì đương nhiên 
có nghĩa là: “Tôi tu tâm bi.” Đó là Đại Thừa, nên nói như 
vậy có nghĩa là: “ Tôi thệ nguyện xem tất cả hữu tình chúng 


sinh như cha mẹ, thương yêu họ như mẹ hiền.” 


Giới nguyện rất quan trọng nhưng lại cũng chính là cái 
mà các bạn chăng hiểu gì mấy. “Tôi đang tu tâm bi mẫn 
nhưng tôi cứ nồi sân hận ác tâm.” Như vậy không được. Khi 
bạn nỗi sân hận ác tâm với ai đó thì bạn đã phá giới rồi - giới 


của bô đê tâm, của tâm bi. 


“Giáo huấn của Patrul Rinpoche 


rất thẳng thắn, rõ ràng, mình bạch. ” 


Đây là cuốn “Lời Vàng của Thầy Tôi” của Ngài Patrul 
Rinpoche. Ngài là bậc đạo sư dạy bạn cách nuôi dưỡng tâm 
bô đề, tâm từ, tâm bi, cách nhìn nhận đúng đắn về mọi sự vật 
hiện tượng và mọi người xung quanh. Chúng ta nên dành 
thời gian đọc cuốn sách nảy. Nó sẽ cho bạn những bải học 


rât bô ích. Bạn sẽ thây rât rõ ràng bạn ích kỷ ra sao, bạn sân 


hận tới mức nảo. Khi đọc cuôn sách này bạn sẽ thây điêu đó 


rất đễ dàng. 


Tác giả của cuốn sách này, Ngài Patrul Rinpoche, là 
một hành giả nổi tiếng. Ngài được mọi truyền thống của 
Phật giáo Tây Tạng thừa nhận. Thậm chí các bậc thầy vĩ 
đại đều một lòng tán thán rằng Ngài là một đại hành giả 
như Milarepa. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc tới Ngài. 
Giáo huấn của Patrul Rinpoche rất thắng thắn, rõ ràng, minh 
bạch. Ngài dùng từ ngữ rất giản dị để những người dân 
thường hiểu được. Thây không biết bản dịch Việt ngữ ra sao 
nhưng trong bản tiếng Tạng thì lời dạy của Ngài rất giản dị, 


rõ ràng, trong sáng. Một phong cách dạy rất giản dị. 


Patrul Rinpoche không giàu có và không nỗi tiếng nhờ 
có nhiều đệ tử. Nhưng Ngài nỗi tiếng vì phong cách [riêng] 
khác mọi người. Ngài rất thăng thắn và khiêm tốn. Ngài 
phê phán tất cả những vị lạt ma cao ngạo. Đây là bức hình 
của Ngài. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là Patrul 
Rinpoche không. Bởi vì, vị lạt ma này mặc đồ rất đẹp nên 
họ cho rằng đó không phải là Ngài. Ngài thường trông như 
một hành khất. 


Thầy đã nói về Patrul Rinpoche. Người tu, thuộc truyền 
thống hay dòng truyền thừa nào đi nữa, đều có thể lợi lạc rất 


nhiêu nhờ đọc cuôn “Lời Vàng của Thây Tôi.” Cuôn sách 


Cà 


này dạy cách chân tu Pháp Phật, cách tu hạnh xả li, trưởng 
dưỡng tâm bi và tâm bồ đề, cách hiểu về giới, hiểu cuộc đời, 
cách đối nhân xử thế và giải quyết các vấn đề trong cuộc 
sông của bạn. Có rất nhiều trí tuệ, tri thức và hiểu biết trong 


cuôn sách. Đây là một cuôn sách lớn cân phải đọc. 


Như thầy đã nói ở trên, Patrul Rinpoche rất nổi tiếng. 
Mọi truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều thừa nhận Ngài 
vĩ đại như Milarepa. Khai Mật tạng Vương vĩ đại Jamyang 
Khyentse Wangpo, một trong những Khai Mật tạng Vương 
quan trọng nhất của Tây Tạng, một bậc chứng ngộ rất cao 
trong lịch sử Tây Tạng, đã viết lời cầu nguyện cho Patrul 
Rinpoche. Ngài viết một bài nguyện dài rất hay rồi bảo người 
đệ tử chịu trách nhiệm xuất bản chỉ được đưa lời nguyện này 
cho Patrul Rinpoche xem sau khi việc xuất bản đã hoàn tắt, 
nếu không Patrul Rinpoche sẽ hủy nó đi. Người đệ tử không 
làm được đúng lời thầy dặn. Patrul Rinpoche đã biết được 
việc này và Ngài ném lời nguyện vảo lửa. 

Thế nhưng người đệ tử đã thuộc lòng lời nguyện nên 
vẫn cứu được bản văn. Ở cấp ngoại, Patrul Rinpoche là hóa 
thân của tổ Tịch Thiên (Shantideva), ở cấp nội Ngài là hóa 
thân của Đại thành tựu giả Ấn Độ Sahari. Ở cấp mật, Ngài 
là hóa thân của Quán Thế Âm. Patrul Rinpoche là một Tôn 


thánh vĩ đại và là một hóa thân rất đặc biệt. 


số) 


BARDO 


“.. tu là cách chuán bị cho 


một nơi chốn tốt đẹp hơn sau khi chết. ” 


Hỏi: Con người đi về đâu sau khi chết? Xin Thầy dạy 


chúng con về nội dung của sách Tử thư. 


Trả lời: Thầy nghĩ rằng ta đi về đâu sau khi chết phụ 
thuộc vào việc ta muốn đi về đâu. Nếu chúng ta muốn tới 
một nơi tốt hơn thì ta phải chuẩn bị. Đối với những người tu 
thì tu là cách chuẩn bị cho một nơi chốn tốt đẹp hơn sau khi 
chết. Đó là ý nghĩa chung của việc thực hành Pháp. Trong 
truyền thống Phật giáo có giáo huấn về nơi nên tới và nơi 
nên tránh. Giáo lý Phật đà chỉ dạy rất rõ ràng về nơi nào nên 


tới và nơi nào không nên. 


CUẦU 


Theo giáo lý Trung âm (Bardo) có 6, hoặc 3, hoặc 4 
trạng thái trung ấm. Giai đoạn giữa kiếp này và kiếp sau là 
một trung âm. Nói chung, “bardo” là một thứ gì đó nằm giữa 
hai thứ khác. Giấc mộng cũng là một bardo khác (bardo 
giấc mộng). Khi chúng ta thiền định, tâm buộc vào một 
đối tượng, thì đấy cũng là một bardo (bardo thiên định). 
Khi chúng ta bệnh và bệnh tật lẫy đi mạng sống, thì từ lúc 
đó cho tới khi hơi thở [bên trong] dừng bặt gọi là bardo cái 
chết. Đề hiểu được bardo thật rõ ràng cần phải hành trì miên 
mật. Hàng ngày chúng ta phải nghĩ rằng tất cả trên đời này 
đều là mộng. Mọi thứ là mộng huyễn và ta đang sống trong 


giâc mộng. 


Mặc dù ta đang còn thức nhưng vẫn phải nhớ rằng tất 
cả mọi sắc tướng chỉ là huyễn mộng. Đó là một cách đề hiểu 
về bardo. Vì chấp chặt vào hình tướng của thế gian nên ta 
không thể nào nhận ra được bản chất huyễn ảo của bardo. 
Vì vậy, quán chiếu bản chất huyền của vạn pháp trong thế 
gian chính là cách để ta hiểu bardo. Có một cách khác nữa: 
hãy giảm bớt tâm nhị nguyên phân biệt và tham luyến. Cách 
này đơn giản, hữu hiệu giúp ta chuẩn bị đối mặt với cái chết, 
với bardo. 

Giáo lý bardo là một đề tài rộng lớn, đòi hỏi tốn nhiều 


thời gian để truyền dạy. Để hiểu giáo lý này người tu phải 


có một số hiểu biết căn bản, phải hội đủ duyên, phải có sự 
chuẩn bị, như pháp ngondro chăng hạn. Pháp tu ngondro 
chuẩn bị cho giáo lý Đại Viên Mãn (Dzogpa Chenpo). Để 
hiểu được chân nghĩa của bardo, bản chất của bardo người 
tu cần hiểu chân tánh của tâm. Tất cả mọi thứ trong giáo lý 
[bardo] đều nhắc tới sự hóa hiện của tâm. Giáo lý này dựa 
trên nền tảng của Dzogchen, vì vậy để thọ nhận được giáo 


lý này ta phải qua giai đoạn tu dự bị. 


Hiện nay thầy thường dạy giáo lý Sáu bardo tại tu viện 
vào mùa đông, trong vòng ba tháng hoặc 100 ngày. Đây là 
một giáo lý thậm thâm vi diệu, hoàn chỉnh, rất thực dụng, rất 
đẹp, hỉ lạc và mạnh mẽ. Nếu ai đó muốn học thì phải chuẩn 
bị. Khi đã hội đủ các yếu tố duyên nghiệp thì sẽ có cơ duyên 
thọ nhận giáo lý này. 


Năm trong sáu bardo là thuộc về cuộc đời này. Giáo lý 
về bardo thứ năm - bardo quang minh, bardo Pháp tánh - 
chủ yêu nói về chân tánh của tâm. Nếu một người công phu 
hành trì các pháp tu về tánh và các pháp tu Kim cang Thừa 
khác, thì có nhiều khả năng đạt được giải thoát trong bardo 
Pháp tánh ngay sau khi chết. Việc này đòi hỏi phải có nhiều 
nỗ lực và nhiều chứng nghiệm. Vì vậy, phải công phu hành 


trì rât nhiêu. 


c0 


Hỏi: Đối với người sơ cơ như chúng con làm thể nào đề 


bồ trí thời gian hợp lỷ giữa trì chủ và ngồi thiên. 


Trả lời: Trong cuộc đời người tu đạo bất cứ thời khắc 
nào cũng là tu. Tuy nhiên, trong xã hội như xã hội ngảy nay, 
bận rộn thế này thì thật khó dành phần lớn thời gian cho việc 
hành trì. Nhưng chúng ta [vẫn] phải cố găng để dành một 
phần thời gian cho việc tu. Sáng sớm, hãy thức dậy trong 
chánh niệm, hãy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời và bản chất vô 
thường của nó. Để làm tươi mát tâm mình hãy nghĩ về vô 


thường. 


Hãy nghĩ rằng vì vô thường nên ta không có nhiều thời 
gian để làm được một cái gì đó cho bản thân. Vì vậy, ta 
muốn làm cái gì có ích, có ý nghĩa - đó chính là thực hành 
pháp. Tóm lại, cái đầu tiên phải nghĩ tới [khi thức giấc] là 
lý vô thường. 

Quán chiếu vô thường rất quan trọng. Ta phải tu vì ta có 
rất nhiều ác nghiệp, nếu không khi chết ta sẽ đọa cõi ác. Ta 
muốn thành một người tốt hơn, muốn có nhiều tự do hơn. 
Tóm lại, quán vô thường là một pháp tu tâm tuyệt vời mà ta 
phải thực hành bắt cứ lúc nào có dịp. Nếu bạn có nghi quỹ 
ngondro thì hãy dùng nghi quỹ. Các bạn đã biết phải thực 
hành như thế nào, ví dụ như phần Quy y hoặc Bồ đề tâm. 


Điều này có ghi trong nghi quỹ và bạn phải làm theo. Khi 
hành trì hãy có găng suy nghĩ về ý nghĩa [lời văn trong nghi 
quỹ] và ghi nhớ chúng. 


BỒN SƯ DU GIÀ - A DI ĐÀ 


“Luôn trụ trong trí tệ, 


trong tâm của Guru là cốt tủy của người tu Mật. ” 


Hỏi: Tu pháp A4 Di Đà theo Kim cang Thừa có nghĩ 
quỹ hướng dẫn không? Và có cân bộ sách ngondro đi kèm 


không ạ? 


Trả lời: Có nhiều nghi quỹ A Di Đà của các dòng phái 
khác nhau. Có một số nghi quỹ phục điển của Lama Sang. 
Nói chung, ngondro hay Đạo sư Du già rất quan trọng đối 
với người tu, đặc biệt là người tu Mật. Kim cang Thừa đòi 
hỏi [hành giả] phải thường xuyên tu pháp Bồn sư du giả. 
Luôn trụ trong trí tuệ, trong tâm của Bồn sư là cốt tủy của 


người tu Mật. Vì vậy tu Bổn sư Du già là rất rất quan trọng. 


Nhiều hành giả, như Ngài Patrul Rinpoche chẳng hạn, 
tu Bồn sư Du già hàng ngày. Thỉnh thoảng Ngài tu pháp 
A Di Đà, pháp Văn Thù hoặc tu các Bồn tôn khác; nhưng 
trước khi tu các pháp đó Ngài bắt đầu bằng Bồn sư Du già. 
Tóm lại, Bốn sư Du già là pháp tu hàng ngày của người 
tu Kim cang Thừa, cho mọi thời kỳ và mọi truyền thống. 
Không phải chỉ ở Tây Tạng, mà đối với các bậc thầy [ở các 
nơi] khác, như các thành tựu giả Ân Độ Tilopa, Naropa v.v. 
chăng hạn, đây cũng là truyền thống của họ. Và các Ngải dạy 
chúng ta cách tu. Các Ngài ban giáo huấn và cho chúng ta 
thấy truyền thống của các Ngài. Vì vậy, điều này quan trọng 
không những chỉ với Tây Tạng mà ở còn cả với Ân Độ nữa. 


Hỏi: Xin Thầy cho chúng con biết chủ A Di Đà là gì. Xin 


Ngài cho chúng con biết trì chủ thể nào để đạt hiệu quả? 


Trả lời: Nếu người tu cố găng làm được việc đó, bốn 
nhân duyên vãng sanh, và quán tưởng đức A Di Đà cùng 
cõi Tịnh độ, rồi trước hình ảnh quán tưởng thực hành tích 
tập, tịnh hóa, phát Bồ đề tâm, phát nguyện vãng sanh Tịnh 
độ thật mãnh liệt thì bốn nhân duyên sẽ giúp cho người đó 
thành tựu. Phải tụng chú thế nào? Các bạn tụng “A Di Đà 
Phật”. Khi các bạn tụng hông danh A Di Đà là các bạn đang 


gọi Ngài. Tại sao chúng ta gọi tên Ngài nhiều lần? Là để 


tạo kết nối bền chặt với Ngài. “Con kêu tên Ngài, xin hãy 
nghĩ đến con, gia hộ cho con, ban cho con sức mạnh.” Đây 
là ý nghĩa của việc tụng hồng danh đức A Di Đà nhiều lần. 
Người Trung Quốc tụng: “Nam mô A Mi Ta Phô”. 


“Nam mô” có nghĩa là bạn tỏ lòng tôn kính, bạn đảnh lễ 
Ngài. Tại sao ta gọi tên Ngài với tâm thành kính? Tâm thành 
kính đem lại cái gì? Chỉ có tâm chí thành chí tín mới đem 
bạn lại gần với đức A Di Đà và đem Ngài gần với bạn một 
cách rất đặc biệt. “Nam mô” thể hiện lòng sùng mộ, thành 
kính - là điều rất quan trọng. Vì vậy, nếu chỉ tụng hồng danh 
thôi không đủ. Còn nếu tụng hồng danh với lòng tôn kính, 
với tâm chí thành, với đức tin thì điều này mới thực sự tạo 
nên khác biệt lớn. Điều này sẽ đem cho ta nhiều lực hộ trì, 


khiến lời cầu nguyện thành tựu. 


Chữ “A Di Đà” có ý nghĩa gì? “A Di Đà” có nghĩa 
là “quang” (ánh sáng), là “chói sáng”. Tất nhiên cũng có 
nhiều thứ ánh sáng. Và đôi khi chẳng có nhiều ánh sáng 
cho lắm (cười). Ánh sáng của Phật A Di Đà nhiều vô tận. 
Nó giống như ánh mặt trời hay ánh đèn điện chăng? Không. 
Đây là ánh sáng của Đại Tuệ, Đại Lực, Đại Hạnh, Đại Bì, 
Đại Giác, Đại Phẩm. Đây là vô lượng vô biên quang minh 
của đức A DI Đà. 


Hỏi: Xin Tháy cho con biết cối Tịnh độ có nơi nào đó 


hay không? Hay là chỉ trong tâm thức, quản tưởng? 


Trả lời: Cõi Tịnh độ A Di Đà không tồn tại trong Thế 
giới này. Tuy nhiên, nó tồn tại, không chỉ trong tâm mả trên 
thực tế. Nó là một nơi rất khác biệt. Trong lời nguyện vãng 
sanh Tịnh độ của Ngài Kama Chagme và trong kinh A Di 
Đà nói rằng cõi Tịnh độ A Di Đà nằm phía Tây, cách rất 
xa nơi chúng ta - hàng muôn ức thế giới. Sau khi vượt qua 
hàng muôn ức thế giới bạn sẽ tới được cõi Cực Lạc. Nhưng 
tới đó bạn không đi bằng thân xác vậy lý mà đi bằng tâm. 
Không đi bằng máy bay hay xe máy. Cuộc hành trình tới đó 
rất ngăn và nhanh. 


GURU 


“Để làm Guru ai đó không phải dễ dàng. 


, 


Để làm đệ tử ai đó cũng không hê dễ dàng chút nào. ° 


Hỏi: Xin Tì hây cho con biết làm sao xác định được vị 


thây nào là Căn bản Thượng sư của mình? 


Trả lời: Kết nối nghiệp quyết định ai là Guru của bạn. 
Kết nối nghiệp rất quan trọng. Nói chung, có rất nhiều yêu 
cầu về một vị Kim cang Thượng sư. Một vị đạo sư phải có 
nhiều phâm hạnh. Người đó phải đạt những tiêu chuẩn được 
mô tả trong kinh sách. Nếu muốn tìm bậc chân sư hãy khảo 
sát các phẩm hạnh nơi người thầy. Xem người đó có thông 
tuệ giáo lý không, có từ bị và trung thực hay không. Người 


đó đối nhân xử thế có đúng Pháp không, hay luôn việc trái. 


Chúng ta cần phải biết nhiều điều khác nhau có liên quan 
tới vị thầy đó. 

Ở Trung Quốc và Việt Nam người ta lại làm rất khác. 
Mọi người ở đây không có điều kiện đề khảo sát đạo sư. Họ 
thọ giáo lý và quán đảnh trước rồi sau đó mới phán xét [vị 
thầy]. Như vậy quá muộn. Cách đó khiến ta mắc lầm lỗi. 
Như vậy không tốt. Vì thế, trước khi thiết lập kết nỗi Pháp 
người tu phải khảo sát, phải biết rõ về vị thầy. Rồi sau đó 
mọi thứ [mới] bắt đầu. Làm sao ta nhận biết ai là Guru của 
mình? Một khi đã thiết lập kết nối Pháp thì đương nhiên đó 
là Guru của bạn. Đó là một việc. Nếu người đó có đủ phâm 
chất, có lòng bi mẫn, thông tuệ giáo lý, hành động và xử sự 


đúng Pháp thì bạn có thê nhận làm Bồn sư của mình. 


Thế nhưng ở đây mọi việc lại khác. Ở Trung Quốc hay 
ở Mỹ cũng vậy. Có người thọ nhận nhiều giáo lý từ một vị 
thầy, rồi sau đó lại nói: “Ô, tôi không thích ông thầy này.” 
Nói như vậy không được, bởi bạn đã nhận nhiều giáo lý từ 
ông thầy đó. Nếu muốn nói như vậy thì phải nói trước khi 
có kết nối Pháp. Như vậy bạn không phạm giới. Còn nếu nói 


sau đó thì việc ấy không tốt cho bạn. Đó gọi là “phạm giới”. 


Chữ “Guru” rât nặng. “Guru” có nghĩa là một ai đó cao 
hơn tât cả mọi người khác. Cái gì làm cho Guru cao hơn hêt 


thảy mọi thứ? Đề làm Guru ai đó không dễ dàng. Đề làm đệ 


tử ai đó cũng không hè dễ dàng chút nảo. Vì để làm một đệ 
tử, làm một người tu, thì phải có đủ các phẩm chất: trung 
thực, hiểu biết, thông tuệ, siêng năng v.v. Những phâm chất 


này làm nên người đệ tử đích thực. 


Không có những phẩm chất này, không có hiểu biết để 
biết phân biệt giữa tốt và xấu, thì người ta có thể nhảy ào 
vô những chuyện ngu xuân. Đó không phải là đệ tử tốt. Khi 
một kẻ đã không trung thực, thì cho dù có thây những phẩm 
chất tốt ở người thầy đi nữa, kẻ đó cũng không nói đúng sự 
thật. Họ sẽ nói những điều hoàn toàn trái với sự thật, chỉ chê 
bai và thêm thắt. Đó là cung cách dối trá. Đó là một học trò 
rất xấu. Vì vậy, để làm một đệ tử cũng cần phải có một số 


phẩm chất. 


THẺ GIỚI NGÀY NAY 


“phải luôn kiêm soát tâm và tự nhắc mình: 


}Ð32 


'Như vậy đủ rồi, nếu không thì sẽ quá '. 


Hỏi: Hiện nay luyên ái và sex tràn lan khắp mọi nơi. 
Mọi phương tiện đêu được dùng cho việc này. Làm sao bảo 


vệ được tâm ? 


Trả lời: Đạo Phật dạy nhiều cách chuyên hóa tâm. Tâm 
con người thường điên đảo, tán loạn. Nó luôn dính vào cảnh 
trần, đắm vào dục lạc. Phật dạy phải “thiểu dục tri túc” - một 
việc rất quan trọng. Đắm trong tham, con người đánh mất 
những phẩm chất đẹp trong tâm. [Nên] phải luôn kiểm soát 
tâm và tự nhắc mình: “Như vậy đủ rồi, nếu không thì sẽ 


quá”. Đó là cách để chế ngự tham. Cần phải biết sức mạnh 


của tham luyến, dính mắc. Đề tâm tự tung tự tác thì nó sẽ 
làm tới mãi, không biết chỗ dừng. Biết dừng lại, ta sẽ chế 
ngự được nó. Ở chừng mực nào đó, nếu thực sự muốn thì ta 


sẽ làm chủ được tâm. 


Vì vậy, làm việc với tâm là một cách giảm tham dục. 
Quá nhiều tham muốn gây nên chướng ngại trong cuộc sống 
của ta. Nếu không muốn mắc phải chướng ngại thì phải tri 
túc, phải biết kiểm soát tâm. 

Vì còn địp trao đôi về chủ đề này, và bây giờ không đủ 
thời gian nên tạm dừng ở đây. Có một điều cần nhắn mạnh: 
ngày nay trên thế giới nhiều học giả thừa nhận rằng Đạo 
Phật không chỉ là một tôn giáo. Đạo Phật là một nên giáo 
dục vĩ đại. Điều đó được nhiều người công nhận. Nghiên 
cứu Phật giáo là một cách học tuyệt vời. Nó giúp ta thành 
một người tốt, trung thực, nhu hòa, từ ái và bi mẫn — một 
điều rất quan trọng và rất cần thiết. Trong thế giới hiện đại 
này - một thời buôi rất đữ dẫn - thiếu một nên giáo dục như 
vậy con người có thê làm những điều đồi bại tới mức vượt 
ngoài sức tưởng tượng. Nghiên cứu Phật giáo là một việc rất 


bô ích, có ý nghĩa cho cuộc đời và cho mọi người. 


(hết bài giảng ngày 12.10.2012) 


(ngày 13.10.2012) 
PHÁP 


“... bởi vì Pháp tốt cho tôi 


, 


nên Pháp sẽ tốt cho các bạn. ` 


& 


Nhiều người trong các bạn có lòng tin mạnh mẽ vào 
Phật Pháp (Dharma). Vì các bạn có lòng tin ấy mà ta gặp 
nhau. Ta nói “nghiệp”, tất cả mọi thứ đều do nghiệp mà 
thành. Chúng tôi những người tu Tây Tạng tới đây đề giúp 
những người tu Việt Nam. Chúng ta gặp gỡ nhờ kết nối 
nghiệp và đây là điều thật tốt lành. Vì kết nối nghiệp này 
mà tôi sẽ giúp được các bạn. Nhiều người trong số các bạn, 
nhất là những người tham gia tổ chức đã đóng góp tiền của, 
thời gian v.v. Việc này chúng ta ghi nhớ và bản thân tôi cũng 


rất trân quý. 


Các bạn biết răng Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ 
gian khó. Nhưng Pháp Phật vẫn còn và vẫn còn nhiều chân 
đạo sư. Phật giáo Tây Tạng vẫn còn, đầy đủ trọn vẹn và giàu 
có. Vì vậy, đạo Phật Tây Tạng được truyền khắp thế giới, 
và nhiều người đang nỗ lực tu học theo truyền thống này. 
Nhờ vậy, tôi có dịp tới nhiều nơi, truyền dạy Pháp Phật, gặp 
gỡ mọi người, đàm đạo giáo lý và chia sẻ những quan điểm 
khác nhau với họ. Đó là một điều rất tốt. 

Là một người tu đạo từ khi sinh ra đời, nên cả đời tôi 
được tắm trong [ánh sáng] của Phật giáo. Truyền thống này 
gần gũi với tôi, nên tôi thấy được lợi lạc của nó, của việc tu 
đạo. Tôi có thể nói rằng: “Tôi là người tu. Và việc ấy cho tôi 


nhiêu lợi lạc.” 


(Có nhiều đạo hữu muốn nghe kê đôi lời về Rinpoche) 


“Chúng ta không nói gì ngoài Pháp. 


Điều này rất quan trọng. ” 


Người tu Pháp nói Pháp - một việc mà đối với người 
đó là rất đặc biệt. Chúng ta không nói gì ngoài Pháp. Điều 


188 


nảy rất quan trọng. Và điều nảy quan trọng đối với cả tôi 
nữa. Việc nói Pháp thê hiện sự hiểu biết và kinh nghiệm của 
người đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng không cần nói về bản thân 
tôi, vôn đã luôn gắn với Pháp một cách đặc biệt. 

Khi tôi dạy người khác những gì thực sự tốt cho tôi thì 
tôi cô găng chuyền tới họ thông điệp: bởi vì Pháp tốt cho tôi 
nên Pháp sẽ tốt cho các bạn. Cho nên nếu cái gì đó tôi không 
nghĩ là tốt thì tôi sẽ không nói rằng nó tốt; đó không phải là 
cách dạy Pháp chân chánh. 

Bắt cứ cái gì tôi thấy là tốt thì tôi nói: “Các bạn phải học 
cái này.” Chăng hạn tôi nói tâm bỉ là quan trọng. “Ô, Thầy 
thật sự thấy điều đó là tốt.” Bạn phải nhìn thấy điều đó [nơi 
tôi]. Bạn phải tin như vậy. Cũng có những người - họ cứ đi 
lòng vòng nơi này nơi nọ; hoặc họ nghiên cứu Phật Pháp chỉ 
vì muốn kiếm tiền hay vì một cái gì đó. Còn với tôi thì khác. 
Cả khi tôi nói về bản thân mình, thì thật ra đó là dạy Pháp. 
Đối với các đạo sư thì điều cốt tủy là quan điểm, tri kiến, 
thói quen, cách dạy của họ. Tắt cả đều cho ta thấy chính con 


người họ. Đó là cách đê các bạn tìm hiệu người thây. 


Giả như, có ông thầy nói: “Hạnh xả li rất quan trọng”, 
thì ông ta phải chân thật tin rằng nó là quan trọng. Đó là 


cách người học đạo dùng đề khảo sát thầy dạy đạo. 


AN BÌNH NỘI TẠI 


”... sự hủy hoại 


đến từ bên trong. ” 


& 


Bữa trước tôi có nói sơ qua về tu viện ở Tây Tạng, như 
về những gì chư tăng phải học ở tu viện. Họ phải qua một hệ 
thống [tu học] như vậy. Tây Tạng rất khác biệt, đặc biệt là 
Tây Tạng hồi xưa. Đó là một nơi xa xôi và độc nhất vô nhị. 
Ở đó không có trường học bình thường cho dân chúng. Cách 
duy nhất mà người dân có thể làm là gửi con trai của họ tới 
tu viện đề chúng được học hành. Do đó mà ở Tây Tạng có 
nhiều tăng. Vì dân chúng tin vào Phật Pháp, họ mong muốn 
con em họ được giáo dục ở các tu viện. Tu viện cũng giống 
như một trường đại học ở Tây Tạng. Truyền thông ấy có mặt 


rât tích cực, nhưng nó cũng có mặt tiêu cực. Nhiêu người 


dân không có cơ hội được học hành. Người dân bình thường 
không có học thức. Những người may mắn nhất chính là 
chư tăng. Và đương nhiên nhiều vị ni cũng được học, nhưng 


phần lớn những người được hưởng nền giáo dục là chư tăng. 


Ngày nay mọi thứ đã thay đổi. Cả hệ thống đã thay đồi. 
Mọi thứ ở Tây Tạng đã thay đổi nhiều. Có nhiều cơ hội hơn 
cho những người dân bình thường được học hành. Ngày 
càng nhiều người học tiếng Tạng để đọc kinh sách và trình 
độ hiểu biết của họ cải thiện rất nhiều. Mặc dầu tình hình 
có lúc rất khó khăn nhưng mọi thứ đang thực sự hồi sinh. 
Ở nhiều tu viện việc học hành còn tốt hơn trước kia. Đây là 


một tin vui cho các bạn. 


Tôi đã kể về tu viện cho các bạn Việt Nam tới Golok 
năm nay: lịch sử của nó, cuộc sông của tu viện trước kia và 
bây giờ. Và các bạn ấy đã nghe câu chuyện tôi kê. Tôi nói, 
chăng hạn như đôi khi thời kỳ gian khổ lại chính là Pháp 
rất hữu ích. Nếu nội tâm con người kiên định thì cảnh bên 
ngoài không thể tác động. Ví dụ, mặc dầu người Tây Tạng 
phải trải qua Cách mạng Văn hóa và những thời kỳ gian khó 
khác nhưng sâu bên trong chẳng có mấy thay đổi. Chúng tôi 
đã giữ được truyền thống Phật giáo Tây Tạng rất phong phú 
trong tâm. Thật ra, Phật giáo Tây Tạng chăng bị hủy diệt 
cho dù đã trải qua những thời kỳ khó khăn như vậy. 


Nhưng cái gì sẽ làm nó thay đổi? Tôi nghĩ rằng sự hủy 
hoại đến từ bên trong. Sự hủy hoại do có quá nhiều tham 
dục, quá nhiều ham muốn vật chất chăng hạn. Chính cái đó 
hủy hoại cả truyền thống [tinh thần] vốn giàu có, chứ không 
phải cái xảy ra trong môi trường xung quanh. Vậy nên, vào 
những thời kỳ khó khăn nhất ở Tây Tạng người dân rất trung 
tín, nhưng ngày nay họ lại bị tán tâm, có lẽ do họ đã nhìn 
thấy nhiều thứ trên thế giới, nhiều sự phát triển vật chất [ở 
xung quanh]. Họ tập trung quá nhiều vào sự phát triển bên 
ngoài chứ không phải vào thế giới bên trong. Đó chính là 


vân đê. 


TRUYÊN THÓNG 


“... Phật giáo đã được bảo tôn 


, 


bởi những con người trung tín. ` 


& 


Vậy nên, tôi nghĩ truyền thống Phật giáo đã được bảo 
tồn bởi những con người trung tín. Có nhiều bậc đạo sư vĩ 
đại, dũng cảm và các Ngài rất trung thành với truyền thống 
đó nên nó đã được bảo tồn. Tuy nhiên, cũng như tôi đã kẻ, 
tình hình bây giờ đang tốt dần lên. Chư tăng, việc học hành 
nghiên cứu, việc tu trì v.v. tất cả đã cải thiện nhiều kê từ khi 
tôi còn nhỏ. 

Tôi nghĩ rằng điều này chung cho mọi nơi. Sự phát triển 
bên ngoàải, sự tăng trưởng vật chất ảnh hưởng tới an bình 
nội tâm, thế giới nội tâm. Khi có quá nhiều sự phát triển ở 


bên ngoài thì thiên hạ tập trung chú ý vào đó, vả có nguy cơ 


đánh mắt sức mạnh nội tại, an bình nội tâm. Tăng trưởng vật 
chất có mặt tích cực nhưng chủ yếu nó đem lại nhiều mất 
mát cho con người. Nó khiến họ rất bận rộn và đem lại nhiều 
lo lắng, phiền muộn, gây ra nhiều sức ép cho tâm trí họ. Và 
họ cứ thế đeo theo sự phát triển Ấy, đuôi theo nó, rượt theo 
nó. Tất nhiên, nghĩ về những thứ khác, làm những việc khác 
cũng không sao. Nhưng rồi những gì ở bên trong [sẽ mắt], 
an bình nội tại sẽ mắt. Họ theo đuổi sự phát triển ấy không 
chỉ bằng thể xác mà băng cả tinh thần. Điều này có hại cho 
tâm, cho an bình của tâm, cho truyền thống, cho tôn giáo. 
Điều này theo tôi mọi người cũng biết. Và họ phải tỉnh thức 


vê hiêm họa này. 


ĐỨC TIN 


“Để giữ đức tin bạn phải biết cách giữ 


an bình nội tại, sức mạnh nội tám. ` 


& 


Đức tin vào một tôn giáo, hay lòng tin vào Phật hoặc 
các vị Chúa, có một sức mạnh lớn lao. Người ta ví nó như 
con sư tử. Nó không thể bị kẻ nào khác hủy diệt ngoại trừ 
chính bản thân nó. Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng Giáo 
Pháp của Ngài sẽ không bị hủy diệt bởi ngoại đạo, mà bởi 
chính các đệ tử của Phật, những người con của Phật, bởi các 
vấn đề do họ gây nên. Ví dụ, nếu tăng ni có quá nhiều tham 
dục và họ không học hành, không tu trì, thiền định, thì họ sẽ 
chạy theo cám dỗ vật chất. Việc đó sẽ hủy diệt tôn giáo, hủy 
diệt Đạo Phật. Con sư tử rất mạnh nên không con vật nào 


tân công nó được, nhưng những con trùng nhỏ trong thân sư 


tử sẽ giết chết nó. Đức Phật đã nói như vậy. Nên đức tin của 
ta phụ thuộc vào chính ta. Nếu bạn muốn giữ gìn, phát triển 
nó thì bạn sẽ cố gắng làm được điều đó. Đề giữ đức tin bạn 
phải biết cách giữ an bình nội tại, sức mạnh nội tâm. Đó là 
con đường duy nhất đề giữ gìn và phát triển đức tin, tâm chí 
thành với Phật và Pháp. 

Ở đâu cũng có những vị tăng xấu, lạt ma xấu, Phật tử 
xâu. Nhưng thiên hạ thường lầm lẫn. Họ nói tôn giáo này 
xâu vì người ấy người kia xâu. Phật giáo xấu vì vị tăng này 
nọ xấu. Cách phán xét như vậy không trung thực. Họ cần 
phải biết đạo Phật đòi hỏi người tu, đặc biệt là tăng ni, phải 
như thế nào. Những lạt ma ấy, vị tăng ấy không thể đại diện 
cho tôn giáo, cho truyền thông. Nhưng thiên hạ không nhìn 
nhận như vậy và họ nói răng tôn giáo đó xấu. Vì vậy tôi nghĩ 
rằng người tu, đặc biệt là các vị thây, phải rất cân trọng về 
các việc họ làm: cách ứng xử, cách suy nghĩ, cách nói năng. 
Bởi vì điều này ảnh hưởng đến cả tôn giáo, cả truyền thống. 

Nếu một Phật tử nói năng rất tử tế, nhu hòa, trung thực 
thì đó là điều rất tốt. Chúng ta cần làm như vậy và cô gắng 
làm như vậy. Bất cứ khi nào ta không làm như vậy, bất cứ 
khi nào ta mất kiên nhẫn, thì phải nghĩ: “Ô, ta đã làm một 
việc xâu.” Ta phải sửa sai ngay. Nhưng vẫn có những người 


tu nói những chuyện xâu xa, cãi cọ với nhau nhưng họ không 


nghĩ rằng chuyện đó không hay. Chuyện đó rất không hay. 
Vì vậy tôi muốn nói rằng là người tu bạn phải nhận ra rằng 
có cái gì đó không tốt và bạn không được làm như vậy. 
Chúng ta phải cố gắng. Như vậy tốt không những cho bạn 


mà cho cả cộng đông, cả truyền thông tôn giáo nữa. 


Tôi không thấy các vị tăng Trung Quốc hay Việt Nam 
làm những chuyện như vậy, nhưng thật không may là ở Tây 
Tạng có một vài vị như vậy. Đôi lúc các vị lạt ma hoặc tăng 
Tây Tạng làm những chuyện như vậy, và như thế không tốt. 
Ở Tây Tạng tôi cô gắng khuyên họ không nên làm như vậy 
và phê phán họ rất dữ. Mặc dầu tôi không thấy có ai như vậy 
ở Việt Nam hay Trung Quốc, nhưng cũng có thể. Ai mà biết 
được? Nhưng tôi hi vọng là không. 


THAM 


“,.. phải kiêm soát tham Imuôn nếu 


, 


không cái tham nào cũng có thể thành thái quá. ° 


& 


Khi con người quá tham thì thậm chí những ai được gọi 
là tăng cũng không kiểm soát được tâm. Ở Tây Tạng cách 
đây ba bốn năm có một vị tăng không thật là tăng tốt. Anh 
ta đi lòng vòng, la cà nơi này nơi khác ngoài xã hội, làm ăn 
gì đó để kiếm tiền. Không biết để làm gì vì anh ta đâu có 
gia đình. Một ngày nọ anh ta khởi tâm muốn giết người bạn 
tốt nhất đề chiếm tài sản của người đó, vì anh bạn có chút 
đồ trang sức và tiền mặt. Rồi anh ta bí mật giết người bạn. 
Cảnh sát phát hiện được và giờ đây vị tăng đó đang ngồi tù. 
Chuyện ấy thật là xấu xa. Chuyện có thật xảy ra trong ở Tây 
Tạng quê tôi. Đó là chuyện có thật đã xảy ra. Những chuyện 


tương tự có thê xảy ra với bất cứ tôn giáo nào. Trên thế giới 
việc một người có đạo giết một ai đó cũng thường xảy ra. 
Nhưng một vị tăng làm một chuyện như vậy thì rất hiễm khi 
nghe thấy. Vì vậy, luôn rà soát tâm mình để chế ngự tham 


dục và bám châp là việc tôt nên làm. 


Ta thấy tâm có thể khiến con người điên đảo ra sao. Bởi 
vì chúng ta ai cũng có cái tâm, rất điên đảo và rất tệ hại, nên 
điều đó có thê xảy ra với bất cứ ai. Cái tâm ấy thấy nhiều 
thứ là quan trọng. Điều đó có thể đễ dàng xảy ra với bất cứ 
ai trong chúng ta. Trong cõi Dục Giới này tất nhiên chúng ta 
có tâm tham nhưng ta phải kiểm soát tham muốn nếu không 
cái tham nảo cũng có thể thành thái quá. Vì vậy, để làm một 
người tu, để làm một đệ tử Phật điều căn bản là phải rà soát 
tâm, làm việc với nó để đem lại an bình và hiểu biết trong 
tâm. Chúng ta phải cố gắng chuyển hóa tâm vì trong bản 
tánh nó vốn thanh tịnh. Bản tánh của tâm thanh tịnh nên 
ta có cơ duyên chuyên hóa nó, điều phục nó để nó trở nên 
bình hòa, có trí tuệ, kham nhẫn và có tình thương. Đó là làm 
người tu đạo. 

Con người có cuộc sống nên phải sinh tồn. Nhưng ta 
phải sinh tồn hợp với lề luật, với cộng đồng. Như vậy sẽ tốt, 
và ta sẽ có cuộc sông tốt đẹp mà không cần tới những thứ 


xấu xa khủng khiếp như: tham nhũng, đồi trụy, dối trá, lừa 


lọc v.v. Không cần [tới những thứ đó] chừng nào tốt chừng 
ây. Được như vậy chắc cuộc sống sẽ an Ổn. 

Tăng già Phật giáo, gồm cả các tăng thân và các tu viện, 
luôn cầu nguyện cho mọi người, cho Phật tử có cuộc sống 
tốt lành và thành tựu các ước nguyện. Nhưng, như đã nói 
ở trước, chúng ta phải có tô chức, có hệ thống. Đức Phật 
không nói răng người dân không được kinh doanh. Kinh 
doanh, làm ăn thì không sao. Nhưng phải kinh doanh một 
cách trung thực. Ý nghĩa của “kinh doanh” là gì? Là kiếm 
tiền, là có lời lãi từ việc đó. Nhưng ở đây cũng có một hệ 
thống và có giới hạn: không thể kiếm quá nhiều tiền trong 
một thời gian [nhất định]. Ví dụ, [lời| 100% hay 200 % - 
chúng ta không thể lời đến thế. Và nếu bạn nói: “Tôi làm 
được điều đó,” thì sẽ có lừa lọc, dối trá vì việc này. Như vậy 
không ổn. 


Chúng ta thường nói: “Đừng làm hại chúng sinh khác”. 
Đáng tiếc, ở Tây Tạng có những người Phật tử làm nghề 
sát sanh - cũng như ở Trung Quốc và Việt Nam. Đức Phật 
dạy rằng không được hãm hại chúng sinh, không hại sinh 
mạng và phải cố gắng cứu mạng sông chúng sinh khác. 
Đây là một hệ thống. Đây là một yêu cầu trong đạo Phật. 
Tuy nhiên, không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc mà cả ở Tây 
Tạng, những người quy y Tam Bảo vẫn giết bò yak, giết cừu 


để sinh sống hoặc để kiếm tiền. Điềy này rất đáng buôn. 
Đối với nhiều người họ không có lựa chọn nào khác - đấy 
là nguồn sống duy nhất của họ - thì còn có thể hiểu được. 
Nhưng không được làm như vậy vì tham lam. Nếu ai đó giết 
con vật để làm giàu thì không được. Nếu buộc phải giết gà, 
heo vì không còn cách nào khác thì có thể hiểu được. Nhưng 
có người không ở trong tình huống như vậy. Họ muốn kiếm 
nhiều tiền nên lạm dụng chúng sinh khác, lạm dụng mạng 


sông của chúng. Điều này thật kinh khủng. 


Sáng nay, chúng ta nói về một số đề tài quan trọng của 
Phật giáo, về những lỗi lầm con người thường phạm. Sáng 
nay thầy lưu ý mọi người răng có nhiều việc có thật mà 
trên thực tế đã xảy ra với nhiều người. Lý do khiến thây nói 
về những chuyện có thật này chúng ta rất nên biết. Bởi vì 
chúng ta muốn trở thành những người tốt, những người tu 
đích thực. “Người tu đích thực” có nghĩa là người không có 
những lỗi lầm như vậy, những vấn đề như vậy. Họ là những 
người hành động đúng, suy nghĩ đúng. Họ làm những việc 


tôt, việc tử tê, việc lợi lạc, đức hạnh. 


TRUNG THỰC 


“Hãy cô găng làm người tử tế, làm người trung thực. 


, 


Điều đó đã bao gỗm tắt cả mọi thứ. ` 


& 


Bạn có thể bỏ cả cuộc đời để nghiên cứu giáo lý bởi vì 
trong Phật giáo có nhiều chủ đề, nhiều môn phái. Giáo lý 
Phật đà vô cùng rộng lớn nên có những học giả học suốt đời 
mà vẫn thấy: “Ô, mình chưa thật thông tuệ. Phải học nữa, 
học nữa.” Như vậy bạn có thể bỏ nhiều thời gian vả công 
sức ra để nghiên cứu Phật giáo. Nhưng những người như 
chúng ta - những con người bình thường của đời thường - 


cũng vân muôn học pháp, muôn tu đạo. 


Chúng ta không phải bỏ ra nhiều thời gian như vậy cho 
việc học tập, nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần có một ít hiểu biết 


căn bản và [biêt] một ít điêu căn bản cân phải làm. Hãy cô 


găng làm người tử tế, làm người trung thực. Điều đó đã bao 
gồm tất cả mọi thứ. Tất cả ý nghĩa giáo lý Phật đà tựu trung 
lại là về cách làm người trung thực. Các bậc thầy chỉ cho 
ta cách làm một người trung thực và [cho ta thấy] đức tính 


trung thực quan trọng nhường nảo. Điều này rất quan trọng. 


Thế nhưng làm được việc này vẫn rất khó. Lý do mà 
chúng ta cứ không trung thực được chính là cái tâm của 
chúng ta. Chúng ta cứ luyện cái tâm mình theo những lối 
khác - những lối bất chính, lén lút, những lối không trung 
thực. Vì chúng ta có những thói quen thâm căn cô đế như 


thế nên rất khó mà trung thực. 


Tuy nhiên, như đã nói sáng nay, bản tánh tâm của chúng 
ta rất thanh tịnh. Tự bản nguyên nó vốn thanh tịnh - nên tự 
nhiên nó rất thanh tịnh, trung thực, an hòa. Cho nên, nếu 
muốn luyện tâm theo hướng đó thì vẫn ta vẫn có cơ duyên. 
Có cách [để làm]. Và điều đó có thể. Nó phụ thuộc vảo việc 
ta có muốn hay không. Nếu ta muốn thì có cách. Bởi vì 
đương nhiên là có cách. Vậy nên tôi nghĩ đó là một điều rất 


quan trọng. 


BÌNH ĐĂNG 


“Chúng ta không được 


, 


chối bỏ một ai cả. ` 


& 


Và người tu phải là người tốt, tốt với tất cả mọi người, 
tất cả chúng sinh. Đó là một trong những chủ đề cốt tủy 
của Phật giáo. Có những người có thể tử tế và tốt bụng với 
những người nào đó, nhưng họ vẫn cứ ác tâm, xấu bụng với 
ai đó khác. Họ có thê rất hung hãn, ganh ghen đồ kị, sân 
hận ác tâm và vân vân. Họ có thể như vậy với những người 
khác. Chỉ tốt với bạn bè thân thuộc, bà con họ hàng, gia 
đình thôi không đủ. Chúng ta phải tốt với tất cả, kể cả những 
người chúng ta không ưa cho lắm. Chúng ta phải cô găng tử 
tế và giúp đỡ người khác. 


Chúng ta không được chối bỏ một ai cả. Chúng ta không 
thể khước từ việc có ích cho bất cứ một ai. Vì nêu làm như 
vậy tức là ta chối bỏ việc phải có tâm từ. Tức là ta đã chối 
bỏ việc làm một người có tâm bi mẫn. Tâm bi mẫn đòi hỏi 
ta phải tốt một cách bình đắng với tất cả mọi người, tất cả 


chúng sinh. Và điều đó rất quan trọng. 


Chúng ta phải nhu hòa, dịu ngọt, tốt bụng, trung thực 
đặc biệt đối với những ai theo cùng một đạo Phật như ta, 
những ai học đạo cùng một vị thầy như ta. Nếu trong cộng 
đồng có người làm những việc không tử tế, tốt đẹp, cố tình 
không hiểu và cảm thông, thì điều đó gây nên chướng ngại 
cho cả cộng đồng, cho cả dòng truyền thừa, cho cả truyền 
thống của bạn. Vì vậy, rất cần phải tốt bụng, tử tế. Và phải 
thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa những người được gọi là bạn 


tu quan trọng đến nhường nảo. 


ĐỎNG TU HÒA HỢP 


“Chia rẽ, bát hòa là điểu rất xâu xa. ” 


& 


Chia rẽ, bất hòa là điều rất xấu xa. Nó có sức hủy diệt 
lớn; nó phá hoại những cộng đồng, những tăng thân tốt, 
những nhóm bạn, những tu viện, chùa chiền tốt. Đức Phật 
dạy rằng phá hòa hợp giữa những người tu là ác hạnh nghiêm 
trọng. Vì vậy Phật dạy rằng giữ quan hệ tốt, nuôi dưỡng tình 
bằng hữu giữa người tu đạo là một việc làm quan trọng và 
thiện lành. Chúng ta có thể thấy rằng ở Tây Tạng gần đây có 
một số tu viện lớn đã không còn nữa vì chia rẽ, bất hòa. Họ 
đã nói xấu lẫn nhau, đã ganh ghen đồ kị với nhau, cãi lộn, 
tranh chấp với nhau, rồi chia tay mỗi bên mỗi ngả, thế là tan 


cả cộng đông. 


Điều đó xảy ra ở nhiều nơi, với nhiều tăng thân, cộng 
đồng thậm chí trong thời Phật còn tại thế. Một cộng đồng, 
một tăng thân, một nhóm nào đó có vấn đề - có bất hòa, chia 
rẽ - và thế là cả cộng đồng tan rã. Trong truyền thống của 
các bạn chăng hạn cũng vậy. Trong các cộng đồng tu tình 
bạn đạo, mối tương giao thuận hòa, tắm lòng cảm thông bao 
giờ cũng rất quí báu. 

Điều đó không những tốt cho cộng đồng mà còn tốt cho 
cả việc giữ giới nguyện của riêng từng người. Bởi vì giới 
nguyện luôn gắn chặt với bầu bạn, huynh đệ, tỉ muội của ta. 
Pháp ta thọ nhận càng cao, giáo lý ta thọ nhận càng thâm 
sâu, thì mối kết nối với bầu bạn, huynh đệ, tỉ muội của ta 
cảng sâu sắc, càng đặc biệt. Vì vậy, rất cần phải tôn trọng lẫn 
nhau, tôn trọng tất cả chúng sinh, đặc biệt là những ai cùng 


một đạo, một truyền thống. 


XÃ HỘI THUẬN HÒA 


“Đề có hạnh phúc, bình an hãy hiền hòa 


và cảm thông - đó là cách duy nhất. ” 


& 


Mỗi quan hệ tốt đẹp cần không những cho cộng đồng 
mà cho cả xã hội. Trong gia đình rất cần sự hòa thuận. Vợ 
chông cãi cọ thì gia đình bất hòa. Điều đó có hay ho không? 
Không! Vậy nên, đạo Phật dạy con người luyện tâm nhu 
hòa mọi lúc, mọi nơi. Đạo Phật không chỉ dạy rằng người tu 
trong chùa phải có cuộc sông an bình. Cái gì tạo an bình cho 
cuộc sống và an lạc cho tâm? Những gì đã nói ở trên là căn 
bản. Những điều này rất cần cho cuộc sông, không chỉ cho 


Phật Pháp mà cho cuộc sống an bình [nói chung]. 


Làm người nhu hòa không dễ. Khi muốn thành công 


người ta muôn có sức mạnh. Nên người ta diệt người này, 


cãi cọ với người khác, cố giành giật, triệt hạ nhau và làm đủ 
trò đủ chuyện. Những hành động theo lối ấy giống trò trẻ 
con. Những trò ấy sẽ không đi tới đâu cả. Chúng chỉ tạm 
thời có hiệu quả, nhưng không thể lâu dài được. Tính về lâu 
về dài, nếu quý vị hung hãn, ác tâm, gian dối thì chính quý 
vị sẽ gặt hái nhiều chuyện không hay. Nó chỉ đem lại những 
chuyện không hay cho quý vị. Đề có hạnh phúc, an bình hãy 
hiền hòa và cảm thông - đó là cách duy nhất. Về lâu về dài 


thì điều đó rất quan trọng. 


Đó là đạo của người tu. Thông tin đó, phương pháp đó 
do Phật Bảo, Pháp Bảo trao cho ta. Tôi cũng thường dạy 
những điều ấy. Tôi không dạy gì đặc biệt về dòng nảy dòng 
nọ. Tôi cũng không nhắc tới chuyện tôi thuộc dòng truyền 
thừa nào. Điều đó không quan trọng lắm, không cần thiết 
lắm, trừ khi có người đề nghị - như khi cần dạy những giáo 
lý đặc biệt hay ban những quán đảnh chăng hạn. 


Tôi dạy những chủ đề ấy thậm chí ở Tây Tạng và mọi 
người đều thấy những điều đó có ý nghĩa thực tế trong cuộc 
sống. Nhờ vậy, mọi người có sự hiểu biết và cách nhìn mới 
về những giá trị, và những vấn đề quan trọng của Phật giáo. 
Người Tây Tạng thường rất bình lặng. Người tu ở nhiều nơi 
trên thế giới cũng giống như vậy - rất kín đáo, rất bình lặng 


trong tâm. Nhưng giữ bình lặng mãi không phải dễ nên họ 


cũng thôi [không bình lặng nữa] và [rốt cuộc] rời bỏ cuộc 
đời này mà không thành tựu gì cả. 

Tóm lại, những chủ đề đó của Phật giáo rất quan trọng 
và rất thực tế. Trong cuộc sống của bạn khi bạn phải giải 
quyết nhiều việc, đối mặt với nhiều khó khăn trong xã hội, 
cuộc sông, gia đình thì hiểu biết, cảm thông và kham nhẫn 
rất quan trọng. Luôn nóng giận, bực bội, khó chịu - những 
cách xử sự như vậy rất dở và chăng giúp ích gì cho ta. Chẳng 
hạn, trong nhà khi vợ hoặc chồng bạn nồi giận vì lý do nào 
đó thì bạn phải nhẫn nhịn, không được bực tức. Hãy có gắng 
buông bỏ chuyện đó để đem lại an bình cho gia đình và cho 


tâm của bạn. 


KURUKULLA - SỨC MẠNH 


“Kẻ phàm phu trong luân hôi 


không có sức mạnh, do vô mình ám chướng. ” 


& 


“Lời Nguyện cầu Năng lực” này được soạn ở Việt Nam. 
Tôi có soạn một số lời nguyện Kurukulla và đây là một 
trong số những lời nguyện mà mọi người thường tu. Quanh 
lời nguyện nảy có nhiều câu chuyện hay. Một số người thực 
hành lời nguyện này và những điều tốt đẹp xảy ra, nên họ tin 


răng lời nguyện nảy rât đặc biệt, nó có lực gia trì, 


Đối với tôi Kurukulla không phải là thực hành chính. 
Đúng ra thì tôi không tu pháp Kurukulla. Nhưng có lần, ở 
Việt Nam, do nhân duyên khởi mà tôi viết ra lời nguyện này. 
Tôi cảm thấy Kurukulla là một bốn tôn rất từ bi. Trong cuộc 


đời tôi Kurukulla là một nguồn hộ trì rất mạnh, theo nhiều 


Cài 


cách, mặc dầu tôi không hành trì pháp tu này nhiều lắm. Đó 
là vì tôi có kết nói [với Ngài], và cũng vì đôi lúc, do phải 
dạy pháp tu này, nên tôi cũng thực hành một chút; như lễ lạy 


Kurukulla chẳng hạn. 


“Lời Nguyện cầu Năng lực”. Đây không phải là năng 
lực bình thường, không phải thứ năng lực phát sinh do những 
nhân duyên [nào đó], cực đoan hoặc trung dung. Năng lực 
này là đại lực khởi từ chân tánh của vạn pháp, chân tánh 
của tâm. Lời nguyện này nhằm đánh thức, làm sống lại sức 
mạnh nội tại vả tính thanh tịnh của tâm. Kẻ phàm phu trong 
luân hồi không có sức mạnh, do vô minh ám chướng. Đại 
lực này (của chân tâm) siêu vượt năng lực thế tục. Cho nên 
với tâm tuyệt đối thanh tịnh ta sẽ thây chân tánh của tâm và 


của vạn pháp. 


Phải hiểu rằng ý nghĩa chân thực của sức mạnh là hiểu 
được chân tánh của tâm và chứng ngộ được chân tánh ẫy. Sự 
chứng ngộ đó là sức mạnh, là năng lực chân thực - một thứ 
năng lực bất hoại có khả năng điều phục tất cả, Niết bản và 
luân hồi. Còn những thứ sức mạnh khác không phải là sức 
mạnh đích thực. 

Có nhiều loại giáo lý Phật đà. Vì có nhiều loại căn cơ, 
căn tánh chúng sinh nên nhiều loại giáo lý được truyền 


trao. Đối với những chúng sinh rất may mắn, thông minh 


sả) 


Đức Phật ban giáo lý có oai lực lớn như giáo lý về bản tánh 


của tâm. 


Xét về tâm, do con người có nhiều hạng căn cơ khác 
nhau nên giáo lý được dạy ở những thời điểm khác nhau, 
nơi chốn khác nhau. Nhưng mục đích của giáo lý chỉ có 
một: đưa chúng sinh tới tự do, tới chốn của đại năng lực. 
Kurukulla không nhằm tới thịnh vượng vật chất hay tầm cầu 
thế tục. Mục đích chính yếu là loại trí tuệ ấy, sức mạnh ấy. 


Hai hàng kệ đầu tiên nói về tự tánh của tâm. Tự tánh của 
tâm là như vậy. Trí tuệ của nó giống như thân kim cương bắt 
hoại. Không bao giờ mất đi sức mạnh và tri giác. Cho nên, 
tự bản thê từ vô thi vốn l¡ khổ. Vốn không có nhị nguyên đối 
đãi của khổ, ác, nhiễm. Bản tâm vốn trong sạch. Tiếng cười 


của Kurukulla là diệu âm của lạc và không. 


Ý nghĩa chân thực của lời nguyện là ta khẩn cầu tới 
Kurukulla, vì muốn thoát khỏi vọng tưởng phân biệt, chấp 
trước trong tâm. Ta hiểu rằng bản chất Kurukulla đồng với 
tánh Không. Khân cầu Kurukulla, chúng ta xin Ngài che 
chở cho ta thoát khỏi biên kiến cực đoan, cho ta sức mạnh 


trí tuệ, năng lực hiểu ngộ chân tánh thực tại. 


Trong lời nguyện còn có 9 Bồn tôn, chúng ta khẩn cầu 
các Ngài cùng với Kurukulla: A Di Đà, Quán Thế Âm, Mã 


Cu 


đầu Minh vương, Orgyen Dzambhala, Tara, Kim cang Du 
già Thánh nữ. Đôi khi Hồng Tara là Bồn tôn của oai lực, 
nhưng ở đây Lục Tara là Bồn tôn của tất cả công hạnh. Rồi 
Kama Raja cùng phối ngẫu và vân vân. Chúng ta khẩn cầu 
chư vị Bồn tôn này và Kurukulla. Kurukulla là hóa thân 
của thân khẩu, ý, đức và hạnh của tất cả chư Phật. Vậy nên 


Kurukulla là một vị Phật vĩ đại. Và chúng ta khân cầu Ngài. 


Đối với phàm phu, khi vọng tưởng nổi lên, họ liền 
rong ruồi theo chúng. Vọng niệm vừa khởi ta liền mắt định 
lực, sức mạnh, và cứ thế đuổi theo chúng. Nếu đây là ý 
nghĩ không tốt lành thì ta buồn phiên và tán tâm. Ta bắt lực, 
không có sức mạnh đề kiểm soát tâm nên cứ chạy theo vọng 
niệm, chìm nổi theo chúng. Và ta không mạnh, không tự do 


siêu việt biên kiên. Đó gọi là hư vọng. 


Những ý nghĩ, vọng niệm này như một mạng lưới vô 
tận vô biên. Cái này nối cái kia, vô số vọng niệm vô tận cứ 
khởi lên và ta vướng vảo đủ loại cảm xúc, tâm trạng. Ta bất 
lực không trụ được tâm trong hạnh phúc, và đôi khi cũng 
không thể trụ được cả trong đau khổ nữa. Ta chỉ rong ruồi 
theo cái ta đang nghĩ. Giờ đây có cơ duyên ta cầu nguyện 


Kurukulla cứu ta thoát khỏi tình cảnh này. 


Trang 3: “Chúng con khân câu ...”. Với hiệu biệt vê tình 
cảnh của mình và chân tánh của Kurukulla, ta sám hôi trước 


Ngài để tịnh hóa nghiệp đã tạo qua ba cửa thân, khẩu, ý. 


Có nhiều cách hiểu khác nhau. Những cấp độ, những 
thừa khác nhau nói về những đề tài, những vấn đề khác 
nhau. Và có những cách hiểu khác nhau về vạn pháp, về bản 
chất của thân người. Vô minh trong ta sâu dày đến mức ta 
không biết được các phẩm tánh và bản tánh chân thực của 
những øì thuộc về ta. Nên ta thường sai lầm. Vậy ta sám hối 
trước Kurukulla: “Nguyện con được tịnh hóa nhờ thành tâm 
hối hận và nhờ sức mạnh của kết nối này.” Chúng ta tụng 


như vậy đề tịnh hóa nghiệp chướng. 


Trang 4: “Nguyện tất cả chúng con cho đến khi thành 
Chánh giác”. Ta cầu nguyện về những thứ khác: “Nguyện 
chúng con tịnh hóa được nghiệp chướng. Nguyện tất cả chúng 
con cho tới khi thành Chánh giác được thọ hưởng cuộc sống 
bình an, gia đình hạnh phúc, phước duyên dồi dảo ...” 

“Nguyện con thành tựu công hạnh làm lợi lạc chúng 
sinh.” Có nghĩa là “Nguyện con trở thành như Đức Thích Ca 
Mâu Ni làm lợi lạc cho chúng sinh”. Chúng ta cũng nguyện: 
“Nguyện con đem lại hạnh phúc, niềm vui cho những chúng 


sinh nào nghe thây con, nghĩ tưởng về con...” Đó là cách 


Gà 


chúng ta phát nguyện làm lợi lạc chúng sinh theo nhiều 


cách, cảng nhiêu cảng tôt. 


“Nguyện trí tuệ và từ bị vô trụ ...” có nghĩa là: “Nguyện 
con ở đây mãi mãi để làm lợi lạc cho chúng sinh.” Có nghĩa 
là chúng ta không nói: “Ta muốn vãng sanh Tịnh độ. Ta chán 
cuộc đời này rồi.” Không. Ta muốn làm gì đó cho chúng 
sinh nên ta ở lại đây cho tới chừng nào vẫn còn chúng sinh 
trong cõi luân hồi. Đó là cách chúng ta phát Bồ đề tâm - đó 


là động lực của bồ tát. 


Nguyện bồ tát là một thứ [năng lực] rất mãnh liệt và rất 
dũng cảm. Bồ tát không dễ ngã lòng, chán nản. Họ có lòng 
tin mạnh mẽ, lòng tin vào những thiện hạnh vì lợi lạc chúng 
sanh. Họ không sờn lòng cho dù khó khăn như thế nào đi 
nữa. Họ nguyện làm những việc đó. Đó là cách mà các bạn 


phát nguyện tôi rèn động lực bô đẻ. 


“Nguyện tất cả bệnh khổ, quỷ ma và chướng duyên ...” 
trang 5. Chúng ta phát nguyện cho kiếp sống này. Chúng ta 
nguyện không có [gặp] quỷ ma, năng lượng tiêu cực chướng 
ngại, rủi ro v.v. “Khi tấm thân huyền ...” dòng 2 trang 6. Khi 
cái chết tới chúng ta phải đối mặt với nó như thế nào? Do 
hành trì pháp Kurukulla, khi thân xác bị hủy hoại, cái chết 
tới thì ta chuyên tâm thức của mình nhập vào trí tuệ, vào 


tâm Kurukulla. Nếu tụng lời nguyện này nhiều lần vả quán 


tưởng thì ta có thể thực hiện được điều đó. Nếu các bạn tu 
pháp nảy hàng ngày và thiết lập được kết nỗi mạnh mẽ với 
Kurukulla, thì khi cái chết tới Ngài sẽ xuất hiện và đưa bạn 
tới cảnh giới an bình. 

Có nhiều tranh tượng Kurukulla khác nhau. Đây là 
một trong những bức tranh phổ biến nhất. Nhiều người đã 
biết bức tranh này: một mặt, hai tay, đứng thắng và tay cầm 
những pháp khí khác nhau. Tôi đã dạy pháp Kurukulla ở Mỹ 


nên các bạn có thê kiêm băng ghi âm các buôi giảng đê nghe. 


(hết bài giảng ngày 13.10.2012) 


THƯ RINPOCHE GỬI ĐỆ TỬ 


TƯƠNG DUYÊN 


Từ đỉnh ngọn kiếm thanh xuân thống lãnh của bắt nhị 
Bùng lên ngọn lứa thiêu tan mọi vọng tưởng nhị nguyên. 
Nguyện cẩu Đức Văn Thù, Bồn tôn đoạn diệt 
mọi hạnh phúc, khổ đau nhị nguyên đối đãi, 


Luôn an trụ bất phân li trong đóa sen nơi trái tìm của bạn. 


Tôi không có những trải nghiệm hoặc phẩm chất gì đặc 
biệt xét về các cấp độ và các địa (bô tát). Tuy nhiên, từ khi 
còn ít tuổi tôi đã thể hiện một khát vọng và thiên hướng 
mãnh liệt đặc biệt đối với Giáo pháp và có một cơ duyên 
tuyệt diệu tiếp xúc với Giáo pháp. Ngòai ra, tôi đã được thừa 
nhận là tulku và vì vậy mà từ nhỏ tôi đã có một tước hiệu 
khiến mọi người chú ý và có lòng tin nơi tôi. 

Tôi đã có dịp kết bạn với một số người Việt sông Ở 
trong và ngoài nước Việt Nam. Họ quý mến tôi và rất tốt với 
tôi vì thế mà tôi muốn tới Việt Nam đề gặp những người bạn 


đó. Vừa qua, tôi đã có dịp tới Việt Nam và đi một chuyến 


du lịch cùng với các bạn. Tôi đã thực sự cảm động một cách 
sâu sắc khi thấy các bạn đã không nề hà khó khăn, trở ngại, 
không tiếc thời gian và tiền của để đóng góp công sức cho 
chuyến đi thành công. 

Đó là một địp để tôi làm quen với một số người mới và 
biết thêm về những người mình đã quen biết. Và bây giờ, nhờ 
thành tâm, nhờ đối thoại cởi mở mà chúng ta đã biết và hiểu 
nhau như những đạo hữu và như những người bạn đồng hành. 
Câu chuyện về chuyến hành trình tới một đất nước giống như 
một chuỗi những hạt vàng trong một tràng hạt, và chiêm 
nghiệm những trải nghiệm đó cũng giống như nhìn vào một 
tâm gương bằng pha lê. Mỗi chặng của cuộc hành trình đều 
có một thứ gì đó để ta học hỏi; ta có thêm được những cảm 
nhận mới, cách nhìn mới về đạo lộ phải đi, và có thêm được 


lòng tin vào sự cân thiệt phải có một trí tuệ rộng mở. 


Tôi tin rằng trong chuyên hành trình xuyên đất nước 
vừa qua tất cả mọi người đều học được một điều gì đó mới 
mẻ và mở rộng tầm hiểu biết của mình. Không những thế, 
chúng ta còn có địp nhìn sâu hơn vào tâm thức mình để xem 
lòng tin của mình mạnh mẽ tới đâu, tâm của mình vững 
vàng tới đâu, và trái tim mình trong sáng tới mức nào. 

Có câu nói rằng nếu ta không có đức tin vững chắc 
vào Giáo pháp của Đức Phật thì không thể nhận được ân 


phước và gia trì, gia hộ. Cũng giống như vậy, trong cuộc 
sống thường ngày, khi một người không có được một trái 
tim trong sáng thì không thể kiếm được những người bạn 
tốt để có thê tin cậy. 


Theo truyền thống văn hóa Tây Tạng người đã chia sẻ 
với mình một chặng đường được xem là một người bạn quý. 
Cũng như vậy, các bạn đã trở thành những người bạn đường 


quan trọng của tôi. 


Nếu hình dung thế giới này của chúng ta như một bức 
tranh rất chỉ tiết, tuyệt đẹp và sống động thì mức độ chúng 
ta cảm nhận được vẻ đẹp vả chất nghệ thuật của bức tranh 
tới đâu phụ thuộc vào khả năng và căn tánh của mỗi người. 
Trên thực tế, tất cả những gì ta cảm nhận là tốt hay xấu trong 
thế giới này thật ra là muôn vàn hình tướng hóa hiện khác 
nhau sinh từ mảnh đất nhân duyên của riêng mỗi cá nhân. 
Vì vậy, nếu bạn đưa ra một quyết định nào đó mà chỉ dựa 
thuần túy vào cảm nhận của cá nhân mình, vào nhân duyên 
của riêng cá nhân mình thì sẽ rất khó nhận ra được bản tánh 
tương duyên mà tất cả mọi sinh tồn đều chia sẻ. Vì vậy, 
chúng ta phải nương tựa vào nhau, tôn trọng lẫn nhau, kiên 
nhẫn với nhau, tốt bụng với nhau, nói chuyện với nhau bằng 
cả con tim, cảm thấy thỏai mái cùng nhau, cảm thấy yên vui 


bên nhau v.v. Điều này sẽ làm cho những gì quý giá, những 


Cu 


gì được định hướng đúng đắn, những gì tốt đẹp và chói ngời 
phẩm chất trí tuệ trong cuộc đời của mỗi cá nhân bừng nở, 
và bạn sẽ trân quý những cách cảm nhận (cuộc đời) của 
người khác. Và bạn sẽ gieo trồng những hạt giống của hạnh 
phúc và thiện lành. 

Khi nảo tôi viết tôi cũng hay viết dài, khi nào tôi nói, tôi 
cũng hay nói lâu, vì vậy xin được dừng lời ở đây, trước khi 


các bạn bắt đâu cảm thây nhàm chán. 


Với tât cả lòng kính trọng sự tận tụy, tận tâm, tận lực của 
các bạn; với lời câu nguyện cho thành tựu mọi ước nguyện 
của các bạn, và với lời câu nguyện cho các bạn có được hạnh 


phúc trọn vẹn, phước lành, thọ mạng dài lâu và sức khỏe. 


Những lời này được dâng tặng với lòng kính trọng bởi 
(ký tên) Hungkar Dorje, kẻ lữ hành của xứ tuyết, trong lâu 
đài của những vầng mây cam lỗ trắng ở trong tim của một 
đóa sen xanh trên bầu trời (lơ lửng) phía trên đầu mảnh đất 


miên tây nước Mỹ. 


Ngày 16.11.2009 
Trên một chuyến bay từ hạt Orange tới Houston, Texas, Hoa Kỳ. 


(thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi những người tham gia chuyến hành trình xuyên 
việt với Ngài tháng 10.2009) 





Z2 #u viện ñ đột sáo chắc chiếm, phái & 
nơi dưu tư 7J0Tv kảo của cỏ nhám đọc (xám ữ U⁄uult) 
tà nhám đàn, (xÂám tư chứm.} 





GỬI NGƯỜI TÌM THẢY HỌC ĐẠO? 


Gửi Lotsawa' và tât cả, 


Thầy hy vọng mỗi người đều đang tiến bộ, trong cả 
đạo và đời. Với Phật giáo, tự do là điểm then chốt. Vậy 
nên, ai đó có đức tin nơi Pháp Phật hay không thì cũng OK 
thôi. Mỗi cá nhân đều có quyên tự đo lựa chọn: tin nơi Đức 
Phật hay không tin nơi Ngài. Cũng vậy thôi: mỗi cá nhân có 
3 Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi bức thư này ngày 5.02.2012 trả 
lời thư thỉnh câu của một sô người trong nhóm bạn đạo của Hiêu Thiện 
(Lotsawa) ở Hà Nội. Sau khi đọc thư Thây cả nhóm hoan hỉ muôn gửi 
thư này tới tât cả những bạn đạo hữu duyên. Rinpoche tán đông, Ngài 
việt :”Ximm hiêu răng bức thư thây không viêt vê riêng một cá nhân nào 
mà về vân đê chung [cho tât cả]. Ai muôn tìm thây học đạo đêu phải 
“tìm” theo cách bức thư này chỉ dẫn.” Tên chung của hai bức thư là 
do người dịch đặt để đễ cho người đọc phân biệt giữa các bức thư 
Thây gửi. 


*# Lotsawa (Phạn ngữ) - RIGPAWIKT: dịch giả các kinh sách Phật giáo 
tiêng Phạn sang tiêng Tạng. 


quyên lựa chọn tin hay không tin vào người này, điều này, 
hay người khác, điều khác. Nếu người ta đã muốn theo cái 
này cái kia, thì cứ để họ tự do lựa chọn theo ý họ thích. 


Thế nhưng, câu hỏi do đây mà nảy sinh ra là: “Tại sao 
ai đó lại chọn để theo một truyền thống nảy nọ hay một vị 
thầy này nọ?” Liệu người ấy đã thật sự có hiểu biết căn bản 
để có thể chân thật găn kết với cái truyền thống đó, ông 
thầy đó hay chưa? Hay là họ cứ mê mê, say say như thế 
mà chẳng có một căn cứ, một nguyên cớ nảo cho thật là rõ 


ràng, chân xác cả? 


Thật ra, khi người ta đã đặt lòng ái mộ vào một aI đó, 
một cái gì đó rồi (có nguyên cớ hoặc không có nguyên cớ 
rõ ràng, chân xác) thì cũng thật khó để mà nói chuyện đúng 
hay sai ở đây nữa. Bởi lẽ, cái mê say, găn bó kia nó đã được 
đặt ở đó mất rồi. Còn giả như ai đó vẫn chưa có chút tin 
tưởng, gắn bó nảo cả, thì lại càng khó mà nói là có thể đưa 
cái tâm chí thành, cái gắn bó vảo trong lòng họ nồi. Vì ai mà 
biết được liệu cái tín tâm, cái gắn bó [được đưa vào] đó rốt 
cuộc có mang lại cho người đó sự thỏa mãn sâu sắc, chân 


thực nảo hay không. 


Theo thầy, người ta cần phải tự quyết định với chính 
lòng mình cho rõ ràng rằng: họ có thật sự khát khao, gắn bó 


hay không? Khi ai đó phán xét rằng việc này hay việc kia 


hÓ 


là thiện hay ác, thì lời phán xét đó chưa hắn có chút giá trị 
nào cả. Bởi vì, thiên hạ quen thói nói theo cái họ thích, chứ 
có mấy ai nói với sự hiểu biết chân thực. Trong trường hợp 
như vậy, người ta phải tự quyết định lấy việc học hỏi, khảo 
sát, và tư duy quán chiếu. Nếu ai đó có phản hồi tốt cho việc 
họ làm, thì câu trả lời cho họ là “có”; còn nếu không, thì câu 
trả lời là “không”. Ngày nay chúng ta có đầy đủ phương tiện 
như sách vở, internet để nhận mọi thông tin cần thiết. «Lời 
Vàng của Thầy Tôi”? cung cấp cho chúng ta những gì có 
liên quan tới vấn đề này. 

Mà thật ra thì cũng rất khó cho người được hỏi để đưa 
ra câu trả lời cho thật rõ ràng: “Y ES” hay là “NO”. Bởi lẽ, 
người đó chăng hiểu nối rốt cuộc cái gì là mẫu chốt ở đây, 
hoặc giả người đó chẳng biết được những ước vọng gì đó 
của cái đa số ấy. Nếu đây là một suy nghĩ tốt lành thì ắt hắn 
cái đa số kia sẽ chăng bỏ phiếu cho cái suy nghĩ ấy. Còn 
nếu như đó là những suy nghĩ của cái đa số kia thì ... đã có 
sẵn ở đó một hạt giống [nghiệp] sâu dày [nơi đó] rồi. Và cái 
hạt giống [nghiệp] ấy cứ thế mà mọc lên theo cách khế hợp 
š “Lời Vàng của Thầy Tôi” là cuốn sách mà Rinpoche đã khuyên đệ tử 
lây làm tài liệu tu chính yêu và đọc đi đọc lại càng nhiêu lân càng tôt. 
Đây là cuốn luận của nghĩ quỹ Ngondro Longchen Nyingthig nhưng 


đồng thời cũng là cuốn sách gối đầu giường của người tu ở Tây Tạng 
thuộc tất cả các dòng phái khác nhau. 


) 


[với nhân đã gieo]. Giả như đây là một vân đê gây tranh cãi 
thì ... mọi người lại cảm thây cân hòa bình, và cân nhiêu 
hòa bình cơ. Còn nêu đó là một vân đê mà tât cả mọi người 
đêu thây OK cả, đều một lòng một dạ cho là TỐT, thì khi 
đó chúng ta có được hòa bình nhưng lại thiêu mât đebafesố 
(tranh luận, bàn cãi). 

Lời khuyên của thây gửi tới các bạn là: 

hãy học hỏi, khảo sát nhiêu hơn, 

hãy tư duy, đào bới sâu hơn, 

hãy so sảnh cách đổi nhân xử thể, 

hãy xem xét phâm hạnh chính yếu, 

hãy xem xét cách hành xứ, cách nhìn nhận sự việc, 

hãy xem cả lời nói lán việc làm, 
° Chữ “debates” có ngữ nghĩa hàm súc trong Kim Cương Thừa vì vậy 
chỉ có thê tạm dịch là “tranh luận”, “bàn cãi”. Đức Đạt Lai Lạt ma nói 
vê “debates” như sau: “... Pháp chân thật có nghĩa là thực sự đi thật xa 
vào tận bên trong. Điêu đó có nghĩa là thảo luận, là đàm đạo với những 
con người khác; có nghĩa là tranh luận, bàn cãi với mọi người xung 
quanh và tranh luận, bàn cãi với chính bản thân mình. Nêu chỉ đơn 
giản là tới đây, chỉ tới đây đê thây tôi thì chưa thê nói là tôt rôi được. 
Tranh luận một cách thật sâu sắc (deep debate), thực hành Pháp một 


cách thật sâu sắc (deep Dharma practice) từng ngày, hàng ngày. Điều 
đó mới thực sự làm cho Pháp hữu ích cho thê giới của chúng ta và cho 


con tim của các bạn.” 


đừng dừng nơi lời nói, hãy nhìn sâu vào đức hạnh, 

đừng dừng nơi cứa miệng, hãy nhìn sâu vào con tỉm, 

đừng nghe cái uyên áo êm tai, hãy nhìn sâu vào toan 
tính ẩn giấu trong tâm, 

đừng bị hấp dẫn, dối lừa bởi cải huyền bí, thâm mật, 


hãy nhìn vào đạo hạnh hiển nhiên dung dị !!Ú! 


Thầy hy vọng thư này sẽ đem lại cho các bạn một vải 
ý tưởng và định hướng cho đường tu. Cầu chúc các bạn sức 
khỏe, bình an, hạnh phúc. Hãy hiểu biết và cảm thông, hãy 
vững bước trên con đường tu. 

Xin cám ơn từ tâm của tất cả, những trái tim ấm áp, 


những tâm lòng tận tụy, thương yêu. 


Hungkar DorJe 


7 Xin xem giải nghĩa của Rinpoche trong bức thư sau, ngày l1 tháng 2. 


Gửi LotsawaŠ, 
Xin lỗi thầy trả lời thư hơi trễ vì công việc đã lên kế hoạch. 


Những gì viết ở trong bức thư đều là chuyện có thật mà 
người tu cần biết khi tìm thầy. “Hidden” nghĩa là: người mới 
vào đường tu đừng quá tin rằng có những phẩm chất quá ư 
đặc biệt trong vị thầy mà người thường không dễ gì thấy 
được; thật ra, đạo hạnh, cách đối nhân xử thế mới là cái [thật 
sự] quan trọng. Nếu có ai đó tỏ ra rằng họ có những phẩm 
chất rất đặc biệt này nọ trong tim, trong tâm hay nói như 
vậy, thì cũng chưa chắc đó là sự thật. Nhưng nếu cách hành 
xử tốt, hợp giáo pháp thì hiển nhiên đó là người tốt thật. 


Ngày nay có nhiều người không thật là những người 
được giáo dục tốt mà chỉ có vẻ như vậy thôi. Bởi do phần 
lớn người học đạo không biết Pháp chân thực là gì, không 
biết Pháp đòi hỏi ở một vị thầy những [phẩm chất] gì, cho 
nên, người có cái miệng khéo léo êm tai thường hấp dẫn 
$ Sau khi trao đôi về bản Việt dịch với một số dịch giả và bạn đạo, Hiếu 


Thiện đã viết thư hỏi Rinpoche về một vài điểm trong bức thư ngày 
5.02. Vì vậy ngày 11.02 Ngài gửi Hiêu Thiện (Lotsawa) bức thư này. 


_ 


nhiều đệ tử, còn kẻ trung thực, khiêm nhường lại khó được 
ai biết đến. Vì vậy, mới bước chân vào thềm đạo bạn đừng 
kiếm ai giỏi nói nhiều [pháp] hay, mà hãy tìm người tu từ 
hòa, đạo hạnh tt. Đừng kiếm kẻ tâm thường để nơi tiền bạc, 


thế gian. Hãy tìm ai thật lòng muốn làm người tu đạo. 


Có một lỗi trong bức thư: chữ “compete” phải thay 
bằng “compare”. So sánh người nảy với người khác là một 
cách tôt đê hiêu người, đê xem đạo hạnh, cách hành xử của 


người đó có thật tốt hay không. 


Cám ơn tâm lòng của con. 


Hungkar 





tỗöu tuổi tÁo &hông được cắn 2ácÍ, tới tường Tên, 


tôi uốn cỗ cản giác ấu uống một cới ? đã" 





ĐỘNG LỰC THIỆN LÀNH 


Tây Tạng 


“Bát chấp mọi thứ, họ không bao giờ ngã lòng trước nghịch cảnh. 


« 


Họ vẫn tới nghe Pháp ngôi yên lặng giữa trời băng giá. 


Xin cám ơn tất cả về sự giúp đỡ, ủng hộ mà các bạn đã 
dảnh cho tôi trong suốt những năm tháng qua và nhân đây 
tôi cũng muốn nói với các bạn đôi lời về tu viện chúng tôi. 
Tây Tạng được gọi với cái tên “nóc nhà của thế giới”. Đây 
là một miễn đất bao la xinh đẹp nơi có những rặng núi cao, 
những nguồn suối trong và hồ nước mát, những bầu trời 
xanh và làn mây trắng. Đây là miền đất Phật, nơi mà ra ngõ 


là gặp người tu Phật và các tu viện nở rộ như hoa mùa hè 


vậy. Thế nhưng, xét ở một phương diện khác thì đây là một 
vùng đất nghèo và chậm phát triển, nơi mà ngay cả việc đi 
lại cũng khó khăn với mùa đông băng giá và thời tiết đột 


ngột thay đôi kiêu “sớm năng chiêu mưa”. 


Œolog 


, 


“GŒolog cũng là nơi sông lớn Hoàng Hà uốn mình lượn qua... ` 


Đất thiêng Golog là một trong sáu huyện của tỉnh 
Thanh Hải, nằm về phía nam hồ Kokonor sáng chói mênh 
mông. Golog có diện tích khoảng 77.000 km2 với khoảng 
160 000 cư dân, trong đó có 150 000 người Tây Tạng. 
Golog gồm có 6 quận với quận ly Dawu là trung tâm kinh 
tế, chính trị và văn hóa. Nơi đây có ngọn núi xinh đẹp 
Amnye Machen cao tới 6.282 mét (20.605 bộ). Golog 
có núi non trùng điệp: những rặng núi tuyết, rặng núi đá, 
những cánh rừng xanh, những triền đồi phủ cỏ đồng nội và 
những thảo nguyên rộng lớn. Golog cũng là nơi sông lớn 


Hoàng Hà uốn mình lượn qua trước khi chảy xuống đồng 


bằng. Nơi đây có nhiều con sông cùng rất nhiều hồ lớn 
nhỏ. Chốn thâm sơn cùng cốc hoang sơ này có nhiều thú 
sống ở độ cao như sư tử tuyết, báo tuyết, bò yak rừng, lừa 
hoang Tây Tạng, sơn dương Tạng và những đàn nai duyên 
dáng. Nguồn sống chính của cư dân du mục ở đây là những 


đàn bò yak vả cừu. 


Tu viện 


Tu viện chúng tôi do Tổ Do Khyentse (1800-1866), 
một Đại sư của thế kỷ XIX hóa thân của Tổ Rigdzin Jigme 
Lingpa (1729-1798), thành lập vào thập niên 1820. Lúc đầu 
tu viện chỉ là một chiếc lều du mục làm băng lông bò yak 
được di chuyền từ nơi này qua nơi khác. Tu viện vẫn sống 
sót qua được những thời kỳ khắc nghiệt như thời các đội 
quân Hồi giáo xâm chiếm và thời kỳ Cách mạng Văn hóa 
Trung Quốc. Đó là nhờ một dòng tiếp nối liên tục các bậc 
Đạo sư với tâm dũng mãnh vô song và nỗ lực phi thường 
đã tiếp tục duy trì, phát triển các truyền thống, các dòng 
pháp của tu viện. Đặc biệt, vị trụ trì thứ 9 của tu viện, Ngài 
Pema Tumdrak DorJe (1934-2009) hay Lama Sang như 


mọi người thường gọi, đã gìn giữ, bảo vệ dòng pháp của tu 
viện. Và vào năm 1980 Ngài đã bắt đầu xây dựng tu viện 
ngày nay, một tu viện đăng ký chính thức được chính quyền 


Trung Quôc công nhận. 


Lama Sang 


Lama Sang đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn để 
xây dựng lên tu viện này đáp lại mong ước và nhu cầu của 
bao người. Bắt đầu từ một cộng đồng tu với 30 vị tăng 
nơi đây đã phát triển lên thành một tu viện có 500 tu sĩ và 
khoảng 100 hành giả hành giả yog1. Ngài cũng đã xây dựng 
bảo tháp Bodhanath của Xứ Tuyết, phiên bản của tu viện 
Samye, phiên bản của đền thờ Mahabodhi ở Bồ đề Đạo 
tràng v.v. Nhưng Lama Sang đã từ giã thế giới này để đi 


về một miên khác, bởi vô thường là bản chât của vạn pháp. 


Trụ trì 


Bắt đầu từ năm 2000 theo ý nguyện của Lama Sang tôi 
bắt đầu nhận trách nhiệm chăm lo nhiều hoạt động của tu 
viện. Sau khi Lama Sang viên tịch dân chúng trong vùng, 
với hy vọng tràn đầy trong ánh mắt họ chắp tay tha thiết 
thỉnh câu tôi đáp lại mong ước của họ. Và tôi không còn sự 
lựa chọn nào khác hơn là gánh lấy trọng trách này trên đôi 


vai của mình. 


Trở thành vị trụ trì một tu viện là tham vọng của nhiều 
người — họ sẵn sàng tranh đâu đề chiếm cho được ngôi vị đó. 
Đối với tôi điều đó tự nó đến: đơn giản là tôi được trao cho 
một trọng trách. Có nhiều người bỏ công nghiên cứu kinh 
sách với ước vọng thầm kín: được trở thành một bậc thầy 
vĩ đại, được đi đó đi đây tới các thành phố lớn, tới những 
miền đất lạ, xây dựng nhiều đền đài miễu mạo và thu nạp 
được [nhiều] đệ tử. Tuy nhiên trong thời gian tôi học tập, 
nghiên cứu giáo Pháp động cơ duy nhất của tôi là sự tiễn bộ 


trong việc tu học; ngoài điêu đó ra tôi không có một mục 


tiêu nào khác. Vì vậy tôi không cảm thấy đó là một sự kiện 
đặc biệt để ăn mừng khi bỗng nhiên tôi thấy mình mang 
trên vai trách nhiệm về cả một tu viện lớn. Nếu một người 
chuẩn bị lãnh trách nhiệm trụ trì một tu viện thì người đó 
phải học tập, nghiên cứu thật thấu đáo. Có nhiêu vị trụ trì là 
những bậc đạo sư lớn, thông tuệ tuyệt vời, giới hạnh thanh 
tịnh và có bản tánh thiện lành. Nhưng cũng có những vị trụ 
trì chăng chịu học hành, hiểu biết thì nghèo nàn song lại cô 
giành cho được địa vị ấy bằng những nỗ lực sắt đá không 


ngơi nghỉ và cả băng sức mạnh của tiên bạc, của cải. 


Gian fruân 


Về phân tôi, tôi đã sinh ra vào một thời kỳ đầy gian 
truân. Mãi đến năm lên chín tôi mới bắt đầu học đọc học 
viết. Đó là thời kỳ mà tất cả mọi người phải sống trong nỗi 
khiếp sợ cùng tột vì vậy mà không ai dám nghiên cứu Phật 
pháp hoặc thực hiện các nghi lễ Phật giáo. Thời gian duy 
nhất trong ngày mà chúng tôi có thể học một cách bí mật là 
vào lúc nửa đêm. Vào thời kỳ đó, ở Golog trường học cũng 


không có huông hô là tu viện vì vậy mà hoàn toàn không có 


bóng dù chỉ một vị sư khoác y tu viện. Khi việc tu học Phật 
rốt cuộc đã được cho phép thì nhiều người trong số những 
người tôi quen biết đã có thể mặc áo tăng và cho mọi người 
biết rằng họ là tu sĩ. Các cộng đồng tu bỗng nhiên xuất hiện 
như cỏ hoa trên cánh đồng cỏ xanh. Suốt cho tới thời điểm 
đó họ buộc phải khoác y áo đời thường. Và việc thấy một ai 
đó cầm một tràng hạt trên tay lại còn hiếm hoi hơn nữa. Vì 
vậy ngoài cái đầu đã xuống tóc ra thì không có một dấu hiệu 


gì cho thấy một ai đó là tu sĩ. 


Tuy nhiên, các vị Đạo sư và các tăng thân (shanga) ấy đã 
giữ việc tu hành thật thanh tịnh ở bên trong. Nhờ lòng bi mẫn 
của các VỊ ây mà chúng tôi đã được thọ nhận cam lồ của giáo 
lý Phật đà. Về phần mình, tôi không có được điều kiện thuận 
lợi nhất đề học giáo lý cũng như các ngành học khác nhau. 
Nhưng tôi thây mình vẫn là người may mắn đã có được chút 
học vẫn và một mãnh lực tự nhiên hướng tới chánh Pháp so 
với nhiều vị lạt ma hoặc vị tăng khác do hoàn cảnh khó khăn 
hoặc do thiếu khát khao mãnh liệt đối với giáo Pháp mà đã 
hoàn toàn không thể học được chút giáo lý nào cả. 

Dòng Pháp tôi được truyền thừa là pháp Trung quán 
của Cổ mật, pháp tuệ Ba la mật, pháp tu tiên yếu, pháp tu 
tsalung (nội hỏa), pháp tu Dzogchen v.v. và tôi thọ nhận các 


bộ pháp trọn vẹn cả giai đoạn phát khởi lẫn giai đoạn toàn 


thiện. Ngoài ra tôi đã tu học tri kiến và pháp thực hành của 
các truyền thống khác như phái Gelugpa. Tôi có cảm giác 
rằng mình giống như một người có đôi mắt sáng lại được 


thêm một chiêc kính viên vọng đê nhìn. 


Bản thân tôi có duyên được tiếp xúc, tìm hiểu ngôn 
ngữ và văn hóa của các miền đất khác nhau và nhờ đó mà 
tôi được biết thêm nhiều về cách những người thuộc các 
nên văn hóa khác cảm nhận thế giới này. Ngoài ra, tôi cũng 
có địp gặp gỡ nhiều người ở khắp nơi trên thế giới và hình 
thành những mối quan hệ bằng hữu gắn bó qua tất cả những 


thăng trâm của cuộc đời. 


Nguyện ưóc từ tiền kiếp 


Dường như trong kiếp trước tôi đã từng cầu nguyện: 
“Nguyện cho con được du hành khắp nơi trên thế giới này 
và với tất cả mọi người đều luôn trải tình thương yêu cùng 
ước mong làm lợi lạc cho họ bằng những lời dịu dảng, êm ái 
đem lại an bình trong tâm.” Những người bạn của tôi luôn 
tốt bụng và ân cần với tôi trong khi tôi chẳng có gì để tặng 


họ ngoải những thông điệp về hòa bình và lòng nhân ái. 


Tuổi thơ 


“Nhưng tôi cảm thấy tự hào rằng 


, 


mình không đánh mắt đi an bình và tự tại trong tâm. ` 


Tôi sinh ra trong một gia đình du mục bình thường suốt 
bốn mùa xuân hạ thu đông rong ruôi theo những đàn gia súc, 
lây thịt và đa của chúng, uống sữa tươi và ăn sữa chua của 
chúng. Vào thời buổi ấy và trong môi trường ấy chữ “giáo 
dục” hoản toàn vắng bóng. Công việc chăn thả gia súc được 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không đòi hỏi phải 
học hành, nghiên cứu hay sử dụng gì nhiều tới bộ óc. Ở 
trong vùng, gia đình tôi thuộc loại lớn và có nhiều của cải 
so với những gia đình khác, nhưng cơn lốc Cách mạng Văn 
hóa đã cuốn đi tất cả chỉ để lại ít người sống sót và chút ít 
dấu vết của tải sản. 

Trong thời buổi khốn khó ây mẹ tôi phải chịu đựng một 


áp lực nặng nê: toàn bộ tải sản bị mât trăng, chưa từng bao 


giờ được tới trường, chưa từng bao giờ biết lo kiếm tiền mà 
nay bỗng phải một mình lo nuôi năm đứa con. Vậy nên khi 
tôi còn nhỏ tất cả thức ăn mà chúng tôi có chỉ là sữa chua vào 
mùa hè và bột tsampa vào mùa đông. Chúng tôi không biết 
tới một loại thức ăn nào khác vì thực phâm hồi đó vô cùng 
khan hiểm. Dạ dày của chúng tôi luôn thèm khát hương vị 
của bánh mì vả cơm, song xét cho cùng chúng tôi đã rất may 


măn cho dù là chỉ có sữa chua hay tsampa mà thôi. 


Chỉ khi lên 11 hay 12 tuổi gì đó tôi mới được nhìn thấy 
bắp cải, cải chíp lần đầu tiên. Lưỡi tôi lúc ấy mới được chạm 
vào các thức đó và biết tới mùi vị của chúng. Cứ nghĩ tới 
cảnh sống mà tôi và các bạn tôi thời thơ ấu đã trải qua thì 
thật không thể tin nổi làm sao mà chúng tôi vẫn còn sống 
sót và có thê thành tựu được ước nguyện của đời mình. Suốt 
tuổi thơ tôi chưa một lần cắp sách tới trường. Cha mẹ tôi và 
người thân trong gia đình không có thời gian để chăm sóc 


tôi với tất cả tình yêu thương như họ luôn mong muốn. 


Tôi lớn lên trong giông tố của sợ hãi và hiểm nguy. 
Nhưng tôi cảm thấy tự hào rằng mình không đánh mất đi an 
bình và tự tại trong tâm. Và giờ đây tôi có thê đi đó đi đây 
trong thê giới nảy làm một sứ giả của an bình nội tại. Tất cả 
là nhờ lòng bi mẫn của cha tôi. Người đã cho tôi cuộc sống 


này. Nhưng hơn thế nữa, Người đã trao cho tôi cả trọng 


trách lớn lao này, đó là một đại duyên đề đem lại lợi lạc cho 


mọi chúng hữu tình. 
Thiện tâm 


“Nếu tâm hôn tôi là một con ong thì nó sẽ luôn vo ve 


, 


quanh vườn hoa của hạnh bồ tát chẳng bao giờ rời xa. ` 


Khi còn nhỏ tôi thường rất xúc động mỗi khi được nghe 
kế về cuộc đời của các vị bồ tát. Những câu chuyện ấy là 
thức ăn có hương vị tuyệt vời và rất bổ dưỡng cho tâm hồn 
tôi. Nếu tâm hồn tôi là một con ong thì nó sẽ luôn vo ve 
quanh vườn hoa của hạnh bồ tát chăng bao giờ rời xa. Vậy 
nên từ nhỏ tâm tôi đã kiên định hướng theo tiếng gọi của 
hạnh bồ tát. Tâm bồ đề, tâm từ và bi đã trở thành mục đích 
của cuộc đời tôi, là người bạn đồng hành của tôi trên đạo lộ. 
Tôi luôn luốn dẫn thân vảo bất cứ việc gì làm tăng trưởng 
hạnh bồ tát hạnh và tránh xa bất cứ việc gì làm tốn hại đến 


hạnh nguyện ấy. 


Tôi là một trong số bảy tỉ người hiện đang sống trong 


thế giới này. Tôi không phải là một nhà lãnh đạo đầy quyền 


lực, không phải là một doanh nhân và cũng không có tham 
vọng hay ác tâm nào cả. Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của 
hạnh bồ tát. Tiếng gọi của hạnh bồ tát không phải do một vị 
bốn tôn nảo ban cho tôi, tôi cũng không mua nó bằng tiền 
hay dùng sức mạnh để chiếm đoạt. Nó đến với tôi do nhất 
tâm trụ nơi động lực thiện lành. Nó là quả lành của công đức 
và những lời cầu nguyện của tôi. Vì vậy, có lẽ trong nhiều 
kiếp trước tôi đã từng là một người có một động lực sống, 


một lẽ sống rất tốt lành. 


Thiện nghiệp 


Động lực thiện lành này từ bao tiền kiếp đã tạo nên 
thiện nghiệp che chở cho tôi. Vì vậy tôi tin rằng trong 
những kiếp ấy chắc chắn tôi đã từng đạt được một thành 
tựu nào đó rất xuất sắc. Việc đó đem lại lợi lạc không chỉ 
cho riêng tôi mà cho cả những người khác. Và tôi sẽ còn 
tiếp tục mang thông điệp về sức mạnh của động lực thiện 


lành tới tất cả [chúng sinh]. 


Cài 


Trở ngại lớn nhất 


€ 


“,.. cái vấn nạn lớn nhát của chúng ta... là ta luôn đem 


tảm ngọn gió đời trộn lán vào việc tu Phát của mình. ” 


Bởi vì động cơ thanh tịnh, tốt lành rất cần để tu hạnh bồ 
tát, tôi tin rằng bất cứ khó khăn nảo đến với người tu hạnh 
bồ tát đều đáng quý và đáng để ta [hoan hỉ] đương đầu. Tuy 
nhiên, cái vẫn nạn lớn nhất của chúng ta, cái lỗi lầm người 
tu thường mắc phải — đó là chúng ta luôn đem tám ngọn gió 
đời (lợi, suy, vui, khổ, vinh, nhục, khen, chê - LND) trộn 
lẫn vào việc tu Phật của mình. Đây không chỉ là cái nạn của 
những hành giả sơ cơ bị kẹt vào những toan tính thế tục. 
Không ít các vị trụ trì có nhiều đệ tử hoặc các vị đạo sư lớn 
nồi tiếng cũng không khỏi vướng vào những ngọn gió ấy. Họ 
nói:” Đây là truyền thống của tôi, đây là tu viện của tôi, đây 
là đệ tử của tôi” và rất sâu trong tâm thức họ bị dính chặt vào 
những chuyện đó. Đặc biệt, họ thường nói: “Đây là những 
đệ tử của tôi” rồi giữ chặt lấy những đệ tử ấy bằng mọi cách 


Mi 


kế cả việc mắng mỏ hay hăm dọa. Muốn được thiên hạ tôn 
vinh họ quay ra tự ca ngợi mình, phê phán người nảy người 
kia và làm nhiều điều khác nữa. Ai đã thoát khỏi tám ngọn 
gió đời và họ ở đâu ? Tôi luôn hết sức cần trọng bởi tôi cũng 


rất sợ chính mình sẽ trở thành giống như họ. 


Lãnh trách nhiệm 


Sau khi Lama Sang viên tịch tôi có nhiều cuộc gặp với 
các đệ tử chính của Ngài để trao đôi với họ về những lợi lạc 
của việc tiếp tục duy trì tu viện và những tốn hại xảy ra nếu 
không thực hiện được điều này. Chúng tôi đều đồng quan 
điểm răng phải tiếp tục duy trì tu viện vì như vậy sẽ giữ lòng 
bi mẫn của Lama Sang sống mãi. Tăng thân rộng lớn này 
sẽ tiếp tục thọ nhận giáo lý (văn), tư duy quán chiếu (tư) và 
công phu hành trì (tu). Điều đó sẽ giúp cho việc truyền bá 
giáo lý Phật đà. Những ai găn bó với tu viện băng tâm chí 
thành chí tín sẽ có cơ duyên thọ nhận giáo lý. Và các hành 


giả sẽ có được vô lượng lợi lạc. 


Cài 


Đối mặt với khó khăn 


Trong ba năm sau khi Lama Sang viên tịch cộng đồng 
tu tu sĩ tiếp tục phát triển, nhưng nơi ăn chốn ở của chư tăng 
đang dần dần xuống cấp và đồ nát. Ở độ cao này luôn có 
những trận gió hung hãn có sức phá tan tành cả đất đai lẫn 
đá sỏi huống hồ là tắm thân con người. Vì vậy chúng tôi 
không có lựa chọn nào hơn là xây nơi ở mới cho chư tăng, 
bởi vì cộng đồng tu sĩ là tác nhân xiên đương việc thực hành 
giáo pháp. 

Giá của vật liệu xây dựng leo thang không ngừng nghỉ, 
đặc biệt là ở Trung Quốc, vậy nên chúng tôi cần thêm nhiều 
tịnh tài. Đây âu cũng là chuyện của thời buổi ngày nay. Các 
tu viện Phật giáo chắc chắn phải là nơi duy trì ngọn lửa của 
cả pháp học (pháp lý thuyết) và pháp hành (pháp tu chứng) 
bởi vì hai hoạt động đó chính là mạch sông, là trái tim của 
một tu viện. Không có pháp học và pháp hành thì dẫu tu 
viện có xây cả một tòa tháp bằng vàng cao 600 bộ đi nữa thì 


rôt cuộc đó cũng chỉ là một bộ mặt không hôn mà thôi. 


Chörig Lobling: học viện trong tu viện 


Các học trò của Chorig Lobling (một học viện thuộc 
tu viện) tất cả đều là những vị tăng tâm thuần khiết như 
vàng. Nơi đây có các học sĩ rất tinh cần trong việc học giáo 
lý (văn) và tư duy quán chiếu (tư) cùng các vị tăng đang 
miên mật tu hạnh thiểu dục, tri túc. Việc giáo dục do trường 
thực hiện có chất lượng cao vì vậy ngày càng có nhiều học 
trò từ các vùng như Amdo, miễn trung Tây Tạng và vùng 
Kham tới đây. Tuy nhiên, các công trình xây cất và các 
trang thiết bị dành cho người học ở đây còn rất thô sơ. Tu 
viện có một trung tâm nhập thất dành cho pháp tu Vajrakila, 
nơi mà hàng năm mỗi người trong khóa nhập thất trì tụng 
một triệu chú Kim Cang Tát đỏa và một triệu chú Vajrakila. 
Chúng tôi là những vị hộ trì cho giáo lý của dòng truyền 
thừa Dzogchen, vì vậy trong tương lai tôi sẽ thành lập một 
trung tâm nhập thất có chất lượng cao dành cho các giai 


đoạn của pháp tu Dzogchen 


Cu 


Ni viện 


Vào thời xưa ở Golog không có ni viện. Người ta thường 
xem thường phụ nữ thậm chí đối với cả những người đã thọ 
giới xuất gia. Theo tôi đó là một điều không thê hiểu nổi: 
tại sao phụ nữ nói chung và nI sư nói riêng không được tôn 
trọng. Vì vậy tôi đã thành lập một mi viện. Đó là ni viện đầu 
tiên ở Golog và được đánh giá cao xét về phương diện giới 
luật thanh tịnh. Các ni sư ở đây rất khiêm tốn. Họ giữ giới 
luật như giữ gìn con ngươi của mắt mình và trên nên tảng 
căn bản này họ ngày càng có nhiều cơ duyên đề học giáo lý 


và những ngành tri thức khác nhau. 


Bảo tôn các dĩ sản của Lama Sang 


Chúng tôi có những kế hoạch tuyệt vời để bảo tồn 
khu vực riêng của Lama Sang. Đây là khu dành riêng cho 


việc thực hành các bộ phục điển (terma) do chính Lama 
Sang khai mở, thực hiện các lễ puja và khóa lễ Drupchen 
hàng năm theo đúng chỉ dạy của Ngài. Chúng tôi đã thu xếp 
được thầy dạy cho các hành giả yogi và xây dựng được cơ 
sở vật chất cùng trang thiết bị để giúp họ học giáo lý và các 
ngành tri thức khác nhau. 


Trường Hungkar Dorje 


Bởi tuổi thơ không được cắp sách tới trường nên tôi vẫn 
có cảm giác thiếu văng một cái gì đó. Vì vậy tôi cảm thấy 
mãn nguyện khi mình có thể tạo lập cho thế hệ trẻ cơ hội học 
hành. Với mong muốn đem lại cho lớp trẻ một tương lai tươi 
sáng hơn tôi đã dành mấy năm trời xây dựng một trường 
học đề trẻ em có thể học tiếng, học viết và học kỹ năng nghề 
nghiệp. Các giáo viên ở đây làm việc cần cù để chăm lo vun 
trồng cho các em với động cơ trong sáng. Họ đã giúp cho 
các em có được sự chăm sóc giáo dục chất lượng cao mang 
lại những kết quả xuất sắc. Vì vậy, việc này dần dần được 
mọi người dân Tây Tạng biết đến và đánh giá như là một 


hình mẫu trường học mới đáng tán thán. 


CỎi 


Việc xây cất nơi độ cao đặc biệt như vùng quê tôi với 
sức hủy hoại của gió lạnh và băng tuyết thật không dễ dàng 
chút nào. Và việc duy trì bảo dưỡng những gì đã được xây 
nên cũng hết sức khó khăn. Vào tiết trời giữa đông cái lạnh 
cắt da của thời tiết giá băng ở độ cao này chăng khác gì một 
lưỡi kiếm sắc. Người ta có thể nhìn thấy cái lạnh sắc buốt 
này làm toác mặt đất và phá toang các tảng đá lớn. Thế 
nhưng cũng chính ở nơi đây người ta có thê thấy những kỳ 
quan tuyệt vời như một trong những bảo tháp lớn nhất Châu 
Á: tháp Kangjong Charung Khashor (tháp Bodhnath ở xứ 
Tuyết). Có nhiều yếu tổ cần thiết để duy trì, bảo dưỡng các 


tòa nhà này sao cho chúng có thể tôn tại được dài lâu. 


Niệm tín kiên cô 


Gió, tuyết, cái lạnh đe dọa và làm hư hoại mọi thứ. 
Nhưng, với tâm dũng mãnh vô song và niềm tin kiên cố vào 
Phật Pháp bất hoại như kim cương, con người ở đây không 
khiếp sợ băng giá. Khó mà hiểu hết chiều sâu và sức mạnh 
của tâm dâng hiến, tận trung tận hiếu của họ đối với Phật 
Pháp. Mặt đất trở thành một hỗn hợp tuyết lẫn với băng 


cứng chắc, gió lạnh thổi tới những cơn bão tuyết hung hãn, 
nhưng mọi người vẫn ngồi yên lặng giữa trời lắng nghe 
Pháp nhũ. Cái lạnh thấu xương thấm vào thân thể khiến 
người họ cứng đờ vì giá rét. Các khớp xương sưng tấy vì 
đau nhức, người gập xuống, đôi chân co quắp lại. Rồi họ 


không thê bước nôi nữa. 


Bất chấp mọi thứ, họ không bao giờ ngã lòng trước 
nghịch cảnh. Họ vẫn tới nghe Pháp ngồi yên lặng giữa trời 
băng giá. Đây là một nét đặc trưng cho người Tây Tạng nói 


chung và người dân Golog nói riêng. 


Lòng bỉ mân 


Theo truyền thống [Tây Tạng] một vị đạo sư được ngồi 
trên pháp tòa trong một căn nhà đẹp đẽ được trang hoàng 
nhiều lá hoa và đủ mọi sắc màu rực rỡ. Thế nhưng, trong 
khi tôi có đủ tất cả những tiện nghị, trang thiết bị thì biết 
bao người đến nghe Pháp tôi giảng lại phải chịu giá rét và 
ngã bệnh. Làm sao có thê nhắm mắt làm ngơ được? Tôi đã 


cô găng băng nhiêu cách tìm ra giải pháp cho vân đê nảy và 


hiện nay tôi đang xây một thính phòng lớn có thể chứa được 


hàng ngàn người tới nghe Pháp vào mùa đông. 


Cả thế giới biết rằng Tây Tạng tụt hậu rất xa xét về 
thịnh vượng vật chất. Và mức sông của Golog, cũng như 
thế, chỉ dừng ở những nhu cầu tối thiểu. Đặc biệt ở đây 
có những người cao tuổi gắn bó tận tụy với Phật Pháp. 
Họ sống xung quanh tu viện để có thể thọ nhận giáo lý, 
đi nhiễu tháp v.. v. mà ít khi bận tâm tới việc họ sẽ phải 
tự nuôi thân ra sao. Vì vậy mà có khoảng vải trăm người 
cao tuổi sống cạnh tu viện hoàn toàn dâng hiến thời gian 
sức lực cho hành trì tu tập nhưng lại không đủ cơm ăn áo 
mặc. Rồi các học trò, các hành giả từ khắp nơi trên đất Tây 
Tạng, chứ không riêng gì Golog, đồ tới tu viện. Đây là 
một trung tâm Phật Pháp thu hút nhiều tăng, ni, người cao 
tuổi và những người tu tại gia không có khả năng tự nuôi 
sông chính mình. Khi ta thấy người khác phải chịu rét, chịu 
đói, làm sao mà có thể làm ngơ được? Làm sao ta nhìn mà 
không cảm thấy xót thương? Vì vậy hàng năm tôi lo chu 
cấp cho họ thực phẩm và quần áo. 

Khi Lama Sang còn trẻ cuộc sông trong vùng này rất 
gian khô. Lúc mẹ Ngài ngã bệnh gia đình không có tiền để 
mua thuốc cho bà nên bà đã qua đời. Vì vậy Lama Sang đã 


khởi xướng việc chu câp thuôc men cho người dân. Ngài 


đã phát nguyện chu cấp thuốc men bắt cứ khi nào Ngài có 
đủ điều kiện và hàng năm Lama sang phân phát nhiều loại 
thuốc Tây Tạng cho hảng ngàn người bị bệnh. Noi theo 
tâm gương hạnh nguyện thanh tịnh của Ngài tôi tiếp tục 
công hạnh tuyệt vời này — hàng năm chu cấp thuốc men cho 


người bệnh. 


Khóa nhập thất mùa đông 


Tu viện chúng tôi có truyền thông độc đáo: truyền dạy 
giáo lý cho dân chúng. Trong nhiều năm Lamasang đều đặn 
hàng năm dạy pháp thuộc nhiều chủng loại cho dân chúng 
- những người có lòng tin vào Phật Pháp. Ngài chỉ thị cho 
tôi phải dạy Pháp cho cả chư tăng lẫn người tu tại gia. Cũng 
như Lama Sang, ba năm qua kế từ khi Ngài viên tịch, tôi 
đã ở lại Tây Tạng đối mặt với cái lạnh nghiệt ngã của mùa 
đông để giảng giải thật tỉ mỉ chỉ tiết các giáo huấn như: 
Lời Vàng của Thây Tôi, Giáo huấn Sáu Bardo, Nhập Bồ tát 
Hạnh trong khoảng 3 tháng cho tới 100 ngày, Việc làm này 
thỏa mãn khát khao sâu sắc trong con tim của hàng ngàn 


người và là hạnh bồ tát thanh tịnh. Cũng như thế, với động 


lực thiện lành tôi tới những miền đất khác truyền dạy giáo 
lý Phật đà. 


Giữ gìn và phát huy truyền thông trì thức lâu đời 


Tây Tạng có một nền văn hóa và lịch sử rất giàu có và 
phong phú có thể làm lợi lạc cho toản thế giới này. Việc giữ 
gìn và phát huy truyền thống tri thức lâu đời này là trách 
nhiệm của các thế hệ tiếp nói. Chúng ta găn kết với nhau bởi 
cùng một mục tiêu: bảo tồn và truyền bá nền văn hóa này. Vì 
vậy tôi đã xây dựng Quỹ Gesar Shepen, Trung tâm Nghiên 
cứu Mayul và Trường Giáo dục Truyền thống và Hiện đại 
Tây Tạng. Lời nói thường dễ gây ấn tượng nhưng để thật sự 
thành công thì vấn đề vẫn là phải có tịnh tài - cơ sở để thực 


hiện các dự án. 


Về bản thân tôi 
“Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của hạnh bề tát. ” 


Tôi không là kẻ thừa kế gia sản từ ông bà cha mẹ; 
không là thương nhân biết làm đồng vốn sinh sôi nảy nở 
tới cả chục, trăm lần; không là kẻ đầu cơ chính trị biết bịp 
chúng dân bằng Pháp Phật trộn lẫn với toan tính thế tục; 
càng không phải là một kẻ chuyên lợi dụng chức vị cao để 
trục lợi. 


Tôi là một kẻ bị đại dương dậy sóng của vô thường 
ném tung lên bờ với hai bàn tay trăng, là một hành khất 
không chút bận tâm tới việc làm giàu. Chính nghiệp của tôi 
đã khiến tôi trở thành một kẻ hành khất thuộc đại gia đình 
những người khốn khổ. Những ngân quỹ tôi có không phải 
tới từ cha mẹ, cũng không do tôi đã lừa gạt được ai. Những 
gì tôi có được là nhờ những người bạn tốt đã bố thí cho tôi 
với động cơ thiện lành. Tôi biết rằng thu nhập của họ là kết 


quả của giọt mô hôi lao khó và của mớ bòng bong lo toan 
nghĩ ngợi — mỗi bước đi là bước gian nan, mỗi gánh nặng 
là gánh cam go khó nhắc. Dễ có ai thờ ơ nổi với những gì 
đã kiếm được bằng những vất vả lo toan nhường ấy? Vì thế 
tôi thực sự cảm động sâu sắc khi nghĩ tới những khó nhọc 
về thể chất cũng như tinh thần mà họ phải chịu đựng đề có 
được những thu nhập ấy. 

Tôi không phải là một người hoàn toàn thoát khỏi mọi 
tham muốn, hoàn toàn dửng dưng với tài sản và của cải. Tôi 
là kẻ hành khất luôn vui mừng đón nhận bất cứ thứ gì được 
bố thí. Tôi không phải là một kẻ tham lam chỉ muốn giữ 
chặt những gì đã tích cóp được. Tôi cũng không phải là một 
kẻ ích kỉ chỉ biết dùng những gì kiếm được cho riêng mình. 
Bắt cứ thứ gì tôi có được đều trở thành gánh nặng trách 
nhiệm - tôi phải dùng nó cúng dường hay bồ thí. Tôi không 
nói những điều này để gây ấn tượng tốt hay tự tán thán bản 
thân. Tôi đang trung thực với chính mình và kể sự thật về 
chính bản thân mình. 


Trách nhiệm của tôi 


“Nếu phâm vật củng đường của người có tím tâm 


bị ai đó phung phí hay biển thủ thì kẻ đó đang tạo ác nghiệp. ” 


Hiện nay tu viện có tất cả trên bảy trăm vị tăng, ni và 
hành giả yogI, ba trăm học sinh đang học trong trường, hơn 
ba trăm người cao tuổi cần phải chu cấp các nhu cầu thiết 
yếu. Tôi chịu trách nhiệm chăm lo cho họ cả về vật chất 
lẫn tinh thần. Càng ngày số lượng tăng nỉ tới học tại tu viện 
càng tăng lên. Đặc biệt là số học sinh đến trường học cũng 
tăng lên. Và có nhiều cư sĩ tại gia gắn kết chặt chẽ với tu 
viện bởi tâm chí thành chí tín của họ. Tôi phải chính mình 
trực tiếp chăm lo cho việc tô chức, giáo dục vả phúc lợi của 


tu viện cũng như tât cả những ai găn kết với tu viện. 


Nếu phẩm vật cúng đường của người có tím tâm bị ai đó 
phung phí hay biển thủ thì kẻ đó đang tạo ác nghiệp. Trong 
“Kinh Bách Nghiệp” và nhiều kinh khác đã dạy như thế. Vì 


vậy, trách nhiệm đầu tiên của tôi là phải lo sao cho tiền của 
cúng dường được sử dụng đúng cách mà không bị mất, bị 
hư hao hay lãng phí. Và, từ tận đáy lòng tôi muốn nói rằng 
nếu ai đó muốn giúp đỡ cho cộng đồng tu viện (shanga) thì 
người đó trước hết phải tìm cách báo cho tôi biết. 

Các bạn, những người có lòng tin nơi tôi, đã cúng dường 
tôi với cả tâm lòng nhân hậu. Các bạn là những người có 
ánh sáng của thiện tâm trong tim và hảo quang của tâm từ 
trong trí. Tôi bảo đảm răng những người nghèo khổ trong 
đất nước quê hương tôi luôn biết tới các bạn, biết tới giá trị 
của món quả các bạn trao tặng. Thấy được nó, nhận được nó 


và có được lợi lạc từ nó. 


Nơi đây, giữa những cơn gió lạnh của cao nguyên tuyết 
phủ, hơi âm đầu tiên mà thân tâm chúng tôi cảm nhận được 
đến từ cha mẹ. Tắm lòng của các bạn là hơi âm, cũng như 
vậy, chúng tôi luôn mang trong tim. Những gương mặt rạng 
rỡ nụ cười vả những trái tim dịu dàng của các bạn luôn sáng 


lấp lánh trong tâm chúng tôi. 


Viết bởi Hungkar Dorje ở tại nước Mỹ cho tất cả mọi người cùng đọc. 
Ngày 10.11.2012, San Jose. 


(Rinpoche viết lúc đang giảng pháp Thiền tụng Kim Cang Tát đỏa ở San Jose trong khi 
các phiên dịch đang làm việc.) 





8Jưng uy lực của rgidạrv đã dưa lôi 
thon, lơng ng „là ULữw xăng Tái..." 





PHÁP, XÁ LỢI, ĐẠO SƯ 


”.. xá lợi tôi không phải những viên tròn tròn làm từ Xương, 


đó là diệu Pháp âm tuôn ra từ kho báu ở nơi cổ họng tôi.) 


“Pháp kinh điển, Pháp tu chứng là chân thật xá lợi Phật... 


Đó là Vua của xả lợi.» 


Gửi các bạn đạo, 

những ai gắn kết với tôi do duyên nghiệp, lòng tin, 
nguyện lực, 

Năm tháng qua với động cơ trong sáng, bất chấp khó 
khăn thể chất, tinh thần, phí tổn các bạn đã tới học pháp tôi, 
giúp đỡ tôi, đem tắm lòng thành đối đãi tôi. Và tôi, với động 


cơ trong sáng, đã dạy pháp và chăm lo cho các bạn, g1ữ các 


bạn trong tâm, cầu nguyện, trì tụng hàng ngày cho các bạn. 
Cứ như vậy, đã hình thành đoạn đầu và đoạn giữa của kết 
nối thiện lành giữa các bạn và tôi. Còn đoạn cuối chắc rồi 
sẽ mười phần tốt đẹp khi cuộc đời các bạn trọn vẹn hài hòa 
với Pháp. 

Đây không phải việc ta làm trái ước muốn, không phải 
do bị ép, bị lừa gạt mà làm. Đây là việc ta làm tự tâm thành, 
do duyên nghiệp và nguyện lực. Bởi việc này ta làm tự lòng 
thành, nên chúng ta đang tu đạo với nguyện ước vị tha, với 
tình thương. 


«Sức mạnh của tập quán, của xu hướng thiện lành 


đã đưa tôi đi theo con đường này. ” 


Nghiệp lực đưa tôi sinh ra ở Tây Tạng - xứ tuyết giàu 
gió lạnh thấu xương và nghèo ôxy, hơi âm. Tuổi thơ mãi tới 
khi lên mười tôi chưa hề thấy một cọng rau. Những năm 
tháng đó thức ăn tôi chỉ là sữa chua mùa hè, bột tsampa mùa 
đông. Tôi chỉ là cậu bé du mục bình thường lớn lên ở một 
nơi xa xôi hẻo lánh. Về môi trường và giáo dục thì từ nhỏ 


tôi chỉ là một cậu bé chăn gia súc không có chút hiệu biệt gì. 


Co 


Nhưng, uy lực của nghiệp đã đưa tôi thành bông hoa nhỏ 
trên rặng núi, được hơi ấm của lòng từ nơi các bạn che chở. 

Nhờ hòan cảnh, môi trường sống khi còn nhỏ tôi đã 
được hưởng thiện duyên toản hảo cho con đường tu đạo. 
Bắt chấp sóng gió kinh hoàng của thời cuộc, khi còn là cậu 
bé bản tính tôi đã luôn hướng tới thiện lành và thương yêu. 
Tôi khát khao hướng tới tâm bồ đề với niềm vui và nguyện 
ước mãnh liệt, như con thơ khát mẹ. Điều này là do những 
khuynh hướng nghiệp, những tập quán huân tập từ tiền 
kiếp - đây là những gì chúng ta đều tin tưởng. 


Cuộc sống tuôi thơ tôi thật khó hình dung nổi trừ phi 
tôi có thê trực tiếp đưa nó ra cho bạn thấy. Thế nhưng, nhờ 
sức mạnh của nghiệp lực những phẩm tánh tốt lành trong 
tôi không bị phôi phai, hủy hoại. Sức mạnh của tập quán, 
của xu hướng thiện lành đã đưa tôi đi theo con đường này. 
Chúng ta nói đó là nghiệp lực, nhưng trước hết đó là sức 
mạnh của khuynh hướng, thói quen được huân tập. Với tôi 
điều này thật rõ ràng. Đây là dấu hiệu trong tiền kiếp tôi đã 
vun trồng khát ngưỡng đặc biệt đối với Phật Pháp. Chính 


duyên nghiệp và nguyện lực đã đưa chúng ta hội ngộ. 


Ã) 


“Trong khi các bạn xem tôi là một vị thây đáng theo học đạo 


, 


thì cũng có người không thấy tôi đáng để họ theo. ` 


Tôi chỉ là một con người, một bản tánh, một tính cách. 
Trong khi các bạn xem tôi là một vị thầy đáng theo học 
đạo thì cũng có người không thấy tôi đáng để họ theo. Tắt 
cả đều do sức mạnh của nghiệp lực, của nguyện lực. Tôi 
chăng hay thêm do bạn trân quý tôi, cũng chăng dở đi vì có 
người không như vậy. Các bạn không mất mát gì khi theo 
tôi, những ai theo vị thầy khác cũng chăng nhờ đó mà được 
thêm chút gì cả. 

Tâm họ đầy phiền não như vẫn vậy xưa nay, nên họ 
cứ buồn khổ, cứ ganh ghen đồ kị v.v. như xưa nay vẫn thé. 
Cũng vậy, các bạn cũng buồn khổ, cũng ganh ghen đồ kị đôi 


khi. Các bạn cũng không hơn không kém gì họ cả. 


“Có những người mang danh là lạt ma, tuÌku, khenDo 
nhưng lại dùng tiền cúng dường 


để nuôi gia đình họ và những việc tương tự... 


GGIẦU 


Tôi nhìn họ và cười giễu khi thấy họ dìu dắt những kẻ khác 
đi trên con đường của sân hận, tham chấp, 


, 


tự khen mình và chê bai người khác. ` 


Còn tôi đi hết nơi này tới nơi khác, quyên góp cúng 
dường cho tu viện, chùa chiền mình. Các vị lạt ma khác 
cũng vậy: thu nhận cúng đường cho các tu viện, chùa chiền 
.. Tôi tiếp tục việc bảo tồn văn hóa, xây trường học, lo 
thuốc người bệnh, lo cơm áo người nghèo, phát triển giáo 
dục cộng đồng v.v. và tôi đang làm nhiều hơn những người 
khác. Đây là sự thật hiển nhiên, không phải những lời ba 


hoa rỗng tuếch. 


Có những người mang danh là lạt ma, tulku, khenpo 
nhưng lại dùng tiền cúng dường để nuôi gia đình và những 
việc tương tự. Việc họ làm khiến tôi buồn cười. Tôi nhìn họ 
và cười giễu khi thấy họ dìu dắt kẻ khác đi trên con đường 
của sân hận, tham chấp, tự khen mình và chê bai người khác. 
Mục đích của Giáo pháp là lìa thoát tâm ngã chấp, vị kỉ, vậy 
tại sao những việc làm hoàn toàn trái với Đạo - tự khen mình 


và chê người - lại có thê gọi là «tu»? 


€ 


“,.. xá lợi tôi không phải những viên tròn tròn làm từ xương, 


đó là diệu Pháp âm tuôn ra từ kho báu ở nơi cổ họng tôi.» 


VỊ thầy nào cũng dạy phải nương tựa một đạo sư, và ai 
cũng nói cần phải có lòng tin mãnh liệt. Ai cũng biết chuyện 
bà lão đắc đạo nhờ chiếc răng chó trong «Lời Vàng của 
Thầy Tôi». Nếu các bạn như bà lão nọ, thì tôi sẽ là cái răng 
chó kia. Giả như chăng có chút xá lợi nào tuôn ra từ tôi, tức 
là các bạn đã không được như bà lão nọ. Còn nếu các bạn 
được như bà lão nọ thì chắc chắn xá lợi sẽ từ tôi mà tuôn ra. 
Tuy nhiên, xá lợi tôi không phải những viên tròn tròn làm 
từ xương, đó là Diệu Pháp âm tuôn ra từ kho báu ở nơi cổ 


họng tôi. 


Pháp kinh điển, pháp tu chứng là chân thật xá lợi Phật. 
Giáo lý tánh Không và Thanh tịnh Quang chính là xá lợi 
của Pháp thân. Đó là Vua của xá lợi. Khi giáo lý này được 
trao truyền cho bạn thì việc bạn có thành tựu hay không phụ 
thuộc vào chính bạn. Đức Phật đã nói: “Phải biết rằng giải 
thoát phụ thuộc vào các ông.” Cũng thế, điều đó phụ thuộc 


vào nỗ lực và tâm chí thành chí tín của bạn. 


GGUU 


“Còn nếu bạn có cái vẻ tu hành tử tế bên ngoài 
nhưng sâu kín tận bên trong vẫn giữ môi nghỉ ngò, 
bạn nghĩ tới việc học pháp với một vị thầy khác 
thay vì Bồn sư của bạn... 


Điều đó có nghĩa là bạn không có lòng tin chân thật. ” 


Nếu lòng tin của bạn vào đạo sư là chân thật không hư 
dối, thì cái nhìn của bạn dù [thể hiện] ra nơi cửa miệng hay 
[năm kín] trong con tim đều giống y như nhau, không khác. 
Đó chính là đức hạnh - khi cái bạn nói và cái bạn làm là một, 
không hai. Còn nếu bạn có cái vẻ tu hành tử tế bên ngoài, 
nhưng sâu kín tận bên trong vẫn giữ mối nghi ngờ bạn nghĩ 
tới việc học pháp với một vị thầy khác thay vì Bổn sư của 
bạn, và tự nhủ: “Nếu thầy ta không dạy điều gì đó thì ta có 
thể học từ một vị thầy khác; cũng có gì khác nhau đâu.» 
Điều đó có nghĩa là bạn không có lòng tin chân thật. Và cho 
dù bạn có cố hành trì bao nhiêu đi nữa, cũng sẽ không có 


được mây lợi lạc. Đó là cách mà mọi thứ nó vận hành. 


“Một số lạt ma đã chống lại Bốn sư của mình ... 
nhưng lại vẫn sắm vai lạt ma quan trọng. 
Họ dạy pháp cho những người biết rất ít về pháp, 
và về những phẩm tánh quan trọng của một đạo sư. 
Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy 


chúng ta đang sống trong một thời đại suy đôi.» 


Thời buổi ngày nay là thời buổi của thịnh vượng [vật 
chất] cho nên các lạt ma, các tulku, các khenpo cứ nói: 
“Đừng để đầu óc các con quay cuồng vì của cải vật chất» 
nhưng đầu óc của họ lại cứ bị quay cuồng bởi những thứ ấy. 
Tình trạng tệ hại này không chỉ có trong Phật giáo Tây Tạng 
mà cả trong Phật giáo phía nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật 


giáo Việt Nam và Phật giáo phương Tây. 


Trong tất cả các truyền thừa đều có những vị tăng, ni 
tiếp tục kinh doanh kiếm lời sau khi đã thọ giới xuất gia. Họ 
đã để cho của cải vật chất lôi cuốn. Họ dạy Pháp trong thời 
buổi mà của cải vật chất được lấy làm nên tảng [cuộc sống] 
cho nên cũng bình thường thôi nếu họ có dạy Pháp, ban 
quán đảnh, truyền lung ... mà chắng hề quan tâm: họ có nắm 


được nên tảng của pháp đó hay không, họ có được truyền 


Cài 


thừa hay không, họ đã tu pháp đó hay chưa, và họ có giữ 
giới hạnh thanh tịnh đối với Pháp, với Đạo sư hay không. 


Một số lạt ma Tây Tạng không những, chính họ, không 
tu trì một pháp nảo cả mà còn tự xưng là đang dạy pháp 
Dzogchen trong khi không hề biết Dzogchen là gì. Những 
lạt ma như vậy đã xuất hiện ở Trung Quốc và ở những nơi 
nảo đó nữa; và họ cũng đã xuất hiện ở Mỹ. Một số lạt ma 
chống lại Bốn sư của mình, đã nổi loạn chống lại Đạo sư 
của họ, nhưng vẫn săm vai lạt ma quan trọng. Họ dạy Pháp 
cho những người biết rất ít về Pháp và về những phẩm tánh 
quan trọng của một bậc Đạo sư. Đây là một trong những dấu 


hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong một thời đại suy đồi. 


“,.. nếu Bồn sư của bạn dạy đi dạy lại mãi 
về nên tảng căn bản ấy... 
thì đó là dâu hiệu cho tháy 


tình thương yêu chân thật của Ngài đối với đệ tử. ” 


Trong truyền thống của tôi, một hành giả [phải] nghiêm 
túc tu qua các giai đoạn thứ lớp của pháp tu dự bị, có lòng 
tin bất thối chuyên nơi Bồn sư, rồi sau đó [mới được] thọ 


nhận giáo lý vê chân tánh của tâm. Bạn phải biệt răng nêu 


Bồn sư của bạn đã nghiêm khắc và hết lòng chỉ cho bạn thấy 
điều này, đã dạy đi dạy lại mãi về nên tảng căn bản Ấy, mà 
không dạy bất cứ một giáo lý thâm diệu nào cả cho tới tận 
khi điều này đã bén rễ chắc chăn trong tâm của người học 
đạo - thì đó là dấu hiệu cho thấy tình thương yêu chân thật 
của Ngài đối với đệ tử. 

Ngài Patrul Rinpoche dạy rằng thật là vô nghĩa nêu 
cứ đòi giáo lý thâm diệu trong khi chưa hề thiết lập được 
nền tảng cho việc thọ nhận giáo lý đó. Thiếu sự chuẩn bị cần 
thiết thì việc thọ nhận giáo lý thâm diệu sẽ không đem lại 
chút lợi lạc nào cả, và chắc chăn sẽ nảy sinh nguy cơ: người 
thọ nhận giáo lý sẽ hoàn toàn không có đủ khả năng để thâm 


nhập vào những tầng nghĩa thậm thâm. 


Viết bởi Hungkar Dorje Rinpoche tại Hoa Kỳ tháng 12 năm 2013. 





ĐÏoài 4, đảm, thảm, tôi cửng cõ ngôn, cứu, f lầu uễ nột đợyu 
tơng n2Ã2 thuật cửủaœ cúc quốc gia đã, đặc đhạt đà các, thức mất 
quốc gia vô quý trò gừu giữ uy thông noÃ2 thuật củœ Áo Š 





Z2Ồ 


BÀI VIẾT CỦA RINPOCHE 


NGHỆ THUẬT TÂY TẠNG 
VÀ THẺ GIỚI HIỆN ĐẠI 


(Bài thuyết trình về một số vấn đề hiện nay của Nghệ Thuật Tây Tạng) 


& 


Hungkar Dorje Rinpoche 


Thưa các quý vị học giả, các quý vị quan chức và 


các bạn, 


Vẻ đẹp ở cấp độ ngoại, nội vả ấn mật của Tây Tạng 
ngày càng rực rỡ hơn trong thế giới ngày nay. Với thời gian, 
mọi người trên thế giới ngày càng nhận ra đầy đủ hơn những 
giá trị độc nhất vô nhị của nền văn hóa Tây Tạng. Số người 
thuộc mọi quốc gia đang học hỏi, nghiên cứu về văn hóa và 


Phật giáo Tây Tạng nói chung, và những nét đặc thù của Tây 


Tạng nói riêng, đang không ngừng tăng lên. Nền văn hóa 
và tôn giáo Tây Tạng đang góp phần truyền thêm sức mạnh 
cho việc học tập, nghiên cứu, quán chiều và đem lại bình an 


cho tâm hôn. 


Đây là lần đầu tiên một hội thảo về nghệ thuật được tổ 
chức ở Tây Tạng, và khách mời là các học giả đến từ nhiều 
nơi trên thế giới, cùng nhiều nghệ sĩ nồi tiếng tài hoa, họp 
mặt để bản luận về tình hình phát triển của nghệ thuật Tây 
Tạng. Sự kiện này là một dấu hiệu cát tường truyền thêm 


sức sống cho nghệ thuật Tây Tạng. 


Bản thân tôi, tuy là một người yêu văn hóa Tây Tạng, 
song tôi không phải là một nghệ sĩ được đảo tạo đầy đủ, mà 
chỉ là người có chút ít kinh nghiệm, hiểu biết qua thực tế. 
Vì vậy, tôi chân thành cám ơn các quý vị đã mời tôi tới cuộc 
hội thảo này, để tôi có cơ duyên trình bày về một số vấn đề 


của nghệ thuật Tây Tạng. 


Tôi đã được xem nhiều các tác phẩm nghệ thuật đặc 
trưng của các miền đất khác nhau, nhờ đó mà nuôi dưỡng 
cảm hứng đặc biệt và mối quan tâm sâu sắc tới lĩnh vực này. 
Ngoài ra, bản thân tôi cũng có nghiên cứu ít nhiều về nét 
đẹp trong nghệ thuật của các quốc gia đó, đặc biệt là cách 
thức mỗi quốc gia trân quý và gìn giữ truyền thống nghệ 


thuật của họ. 


288 


Đâu là nét tỉnh túy của nghệ thuật Táy Tạng ? 


Mặc dù nghệ thuật Tây Tạng có một lịch sử phát triển 
rất lâu đời và rất phong phú hình thức thể hiện, song khắp 
nơi trên thế giới, cũng như ở quê hương tôi, nơi nào ta cũng 
có thể nhận thấy lòng say mê và ngưỡng mộ đặc biệt của 
mọi người đối với nghệ thuật vẽ thangka. Tinh túy và giá 
trị của nghệ thuật Tây Tạng ân trong nghệ thuật vẽ tranh 
thangka và phong cách thể hiện các vị Bồn tôn (Yidam) 
Phật giáo. Đây là nét đẹp mà thế giới ngưỡng mộ, và đây 
cũng là nét chính yếu của văn hóa Tây Tạng. Tinh túy của 
nghệ thuật thangka nằm ở cách thể hiện các vị Bồn tôn Phật 
giáo, chứ không phải ở những nét vẽ phong cảnh hay con 
vật. Chăng hạn như trong nghệ thuật tranh Rebkong°, con 
ngựa trông không giống con ngựa và con lừa cũng chẳng 
giống con lừa, nên bạn không thê gọi con vật đó là con ngựa 
hay con lừa. Cũng như vậy, các bức tranh không thê hiện sự 
khác biệt giữa chó và chó sói. Nói về cách vẽ cỏ cây hoa lá, 


b Rebkong là một vùn nồi tiếng về truyền thống tranh thangka., 
8 ø nÓI 8 y 8 8 


thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quôc. 


thì các bức tranh không chủ đích mô tả cái cây hay bông 
hoa cụ thể. Và xét về nét vẽ đặc trưng để phân biệt đàn ông 
với đàn bà, thì cũng không thê tìm thấy gì hơn ngoài kiểu 
tóc và y phục. 

Một người bạn nghệ sĩ Mỹ có lần nói với tôi rằng thời 
xưa, các họa sĩ Nhật bản vẽ các con hồ trông như những 
chú mèo hiền lành, có lẽ vì họ chưa bao giờ nhìn thấy một 
con hồ thật. Điều này có thể khiến người ta sinh thắc mắc 
tương tự: phải chăng các họa sĩ Rebkong vẽ ngựa giống 
như lừa vì họ chưa hề được nhìn thấy một con ngựa chăng! 
... Đùa tý thôi... 


Đạo Phật có quan trọng 


trong nghệ thuật vẽ thangka hay không? 


Nếu không có các họa phẩm thể hiện các vị Bổn tôn 
Phật giáo trong nghệ thuật Tây Tạng thì hắn thế giới sẽ 
không quan tâm tới các hình thức nghệ thuật khác của chúng 
tôi. Bởi vậy, uy tín của nghệ thuật Tây Tạng phụ thuộc vào 
truyền thống vẽ tranh thangka này. Các vị Lạt Ma Tây Tạng 
và các vị Đạo sư Hóa thân (Tulku) đang truyền bá Đạo Phật 


ra khắp thế giới, và đồng thời các Ngài giới thiệu tới mọi 
người các vị Bốn tôn Phật giáo. Cho nên, bất kỳ ở nơi nào 
mà đạo Phật nói chung, và đặc biệt là truyền thông Tây Tạng 
nói riêng, được truyền bá, thì ở đó đều có mối quan tâm rất 
lớn đối với tranh thangka. Nhiều người sau đó đã thỉnh tranh 
thangka như một công cụ hỗ trợ cho công phu hành trì của 
họ, hoặc coi [các Bồn tôn trong] tranh là đối tượng cúng 
dường. Yếu tố căn bản khiến cho một bức thangka mang 
ý nghĩa đặc biệt đối với những người này là việc bức tranh 
được một vị Đạo sư ban gia trì . Chính vì vậy, việc các bức 
thangka được bán với số lượng lớn và được cả thế giới biết 
đến như vậy không chỉ do ở nét vẽ tỉnh xảo của các họa sĩ 
Tây Tạng, mà trước hết đó là kết quả hoạt động của các vị 


Lạt Ma và các vị Đạo sư Hóa thân của Tây Tạng. 


Hiện trạng của nghệ thuật Tây Tạng? 


Truyền thống nghệ thuật tôn giáo Tây Tạng đang có 
nguy cơ trở thành món hàng thương mại hóa. Trong suốt 
thời quá khứ, từ khởi thủy các họa sĩ phải có một động cơ 


trong sáng và là những người hiểu biết uyên thâm. Họ tỉnh 


thông và có hiểu biết sâu sắc trước hết nhờ theo học các bậc 
Đạo sư năm giữ dòng truyền thừa nghệ thuật vẽ các vị Bốn 
tôn. Các họa sĩ có lòng tin và kiến giải đúng đắn rằng việc 
họ làm là nhằm tích lũy công đức và nhận lực gia trì gia hộ. 
Đó chính là lý do vì sao họ vẽ các vị Bồn tôn và truyền dạy 
lại nghệ thuật này cho người khác. Yếu tô chính yếu trong 
nghệ thuật vẽ các vị Hộ Phật là khung phân chia không gian 
phăng của thangka theo tỷ lệ thích hợp, và cách thể hiện 
gương mặt, bàn tay, cơ thể. Nền tảng căn bản cho nghệ thuật 
vẽ tranh chính là động cơ trong sáng của người nghệ sĩ. Sau 
khi bức tranh được hoàn tất tới từng chi tiết, nó được ban 
gia trì và được thực hiện nghi lễ [Mật giáo] hoàn thành bức 
thangka. Khi đó bức tranh có thể mang lại lợi lạc vô cùng 
lớn lao cho những người khác. 

Tuy thế, giới họa sĩ ngày nay bị cám dỗ bởi lời lãi và có 
rất ít thời gian đề nhận truyền thừa. Họ không còn coi trọng 
việc bức tranh phải được hoàn thiện trong từng chỉ tiết và 
mỗi vị Hộ Phật phải có nét thể hiện riêng tương ứng cùng 
với tất cả những tỉ lệ thích hợp và chuẩn xác. Thay vào đó, 
họ chỉ tập trung vào việc thêm thắt các loại hình hoa lá và 
đủ kiểu dạng [trang trí] cầu kỳ trên trang phục. Đến nỗi đôi 
lúc đó là toàn bộ những gì mà họ quan tâm và có phô ra cho 


người mua thấy. Rốt cuộc, tranh họa sĩ ngày nay vẽ thường 


đầy những hình người nét mặt thì xấu xí, nhưng lại được 
bọc trong trang phục đẹp đẽ. 


Cách thức vẽ và bản tranh thangka 


của các họa sĩ thời nay 


Có nhiều thương gia Trung Quốc và phương Tây tuy có 
biết về tranh thangka, song lại thiếu kinh nghiệm đánh giá 
hình thức thê hiện của tranh. Đặc biệt trong việc mua bán, 
họ chỉ thuần túy quan tâm tới việc tranh thangka của họ có 
gây ấn tượng với khách hàng hay không. Có những họa sĩ đã 
kiếm được chút danh thậm chí không hề động vào tranh của 
họ, mà để học trò vẽ thay. Mặc dầu họ đang thể hiện một vị 
Bồn tôn quan trọng, nhưng họ lại coi thường ý nghĩa quan 
trọng của màu sắc, pháp khí, biểu tượng, và bảo trang [của 
Bồn tôn] (những món nghiêm sức trên thân Bồn tôn - đổi 
tượng thiên quán _ LND). Và họ làm ra vẻ bức tranh của họ 
là tối hoàn hảo, một khi người ta đã bôi đủ sắc màu sặc sỡ 
lên đó. 

Có lần tôi xem (trong bộ tranh của một thương gia 


Trung Quôc) bức vẽ một vị Bôn tôn phân nộ chín-đâu mười- 


tám-tay, nhưng trong bức vẽ thì vị Bốn tôn lại có tám tay trái 
và mười tay phải! Một kết cục không phải do thiếu hiểu biết 
hay do cố ý, mà do người họa sĩ đã vô trách nhiệm, thiếu 
nghiêm túc trong việc thực hiện bức vẽ. 


Ví dụ, có những bức vẽ Ngài Tsongkhapa hay Đạo sư 
Liên Hoa Sanh do những họa sĩ ít nhiều danh tiếng vẽ, vậy 
mà tòa sen nơi các Ngài an tọa và vương miện trên đầu lại 
không cân xứng về kích thước. Chăng lẽ Đức Tsongkhapa 
và Đạo sư Liên Hoa Sanh thực sự có những cái đầu lớn 
nhường vậy sao? Tiếp đó, khi xem xét các bức thangka vẽ 
một tập hội các vị Bồn tôn, chúng tôi thấy có một số chư vị 
có tới sáu ngón tay, còn một số chư vị khác lại chỉ có bốn 
ngón tay. Có một số Ngài một mắt to và một mắt bé; một 
số Ngài không cầm pháp khí, hoặc cầm “nhằm” pháp khí! 
Chúng tôi còn thấy một sự khác biệt lớn về chất lượng giữa 
hình ảnh của chư vị ở trung tâm và chư vị xung quanh. Và 
còn nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, người nước ngoài có 
ân tượng tốt về các bức thangka đó là vì họ không nắm bắt 
được tầm quan trọng của nguyên tắc tỷ lệ thích hợp [trong 
nghệ thuật thangka] hay ý nghĩa của biểu tượng và pháp khí 


câm tay của các vị Bôn tôn. 


Hình như có nhiêu họa sĩ bị lôi cuôn bởi tham vọng tạo 


ấn tượng rằng mình thông minh và hiểu biết. Mục đích tối 


thượng của một bức thangka là tạo niềm tin nơi Giáo Pháp 
và khơi dậy lòng khát ngưỡng đối với chư Phật. Nếu các 
bức thangka được gia trì và thực hiện nghi lễ [Mật giáo] thì 
chúng sẽ có sức mạnh chuyên hóa tâm lớn lao. Tuy nhiên, 
một số họa sĩ dường như quên mắt rằng toàn bộ tâm trí của 
họ đã bị lôi cuỗn vào việc kiếm lời. Họ làm ra vẻ mình đạt 
chứng ngộ cao và muốn tạo ấn tượng họ là những Phật tử, 
những đệ tử rất quan trọng. Họ tuyên bố rằng tranh của họ 
mang lực gia trì, gia hộ nhiều hơn bắt cứ bức tranh nào khác, 
hoặc những hình ảnh trong thangka của họ được thể hiện 
một cách tự nhiên, chân thực. Họ muốn tán dương chính 
bản thân họ. Chính những người nảy luôn miệng nói rằng 
nghiệp là đáng sợ, trong khi việc họ làm thì chỉ nhằm mỗi 


một mục đích là kiếm thêm nhiều khách hàng mà thôi. 


Chăng hạn, tôi có nghe nói xung quanh tu viện Kumbum 
có nhiều tay buôn đã lợi dụng niềm tin Phật giáo của những 
bạn đạo Trung Quốc. Họ bản cho các bạn đạo này những 
khăn kakta giá tới mây ngàn nhân dân tệ và nói rằng những 
chiếc khăn đó đã được các vị Lạt Ma ban phước. Cũng tương 
tự như thế, chúng tôi thấy các bạn đạo Trung Quốc của mình 
bị lừa khi mua tranh thangka. Xét ở một khía cạnh nào đó, ta 
thấy răng việc như vậy xảy ra vì [trong quá khứ họ đã tạo] 


nhân cho quả báo mà họ gặt bây giờ. Nhưng từ một góc độ 


khác mà xét, thì đó là dâu hiệu của tín tâm mù quáng: do vô 


minh nên họ dễ bị kẻ khác lợi dụng. 


Điêu tai hại gì có thê xảy ra 


từ hiện trạng của nên nghệ thuật Tây Tạng ? 


Tôi tin chắc thực trạng hiện nay của truyền thông 
thangka Tây Tạng là vô cùng có hại cho tương lai của nghệ 


thuật này bởi ba lý do sau đây : 


1. Nếu động cơ vẽ tranh thangka cuối cùng là để kiếm 
tiền thì đương nhiên chất lượng của nghệ thuật sẽ 
bị suy thoái. 


2. Chất lượng giảng dạy nghệ thuật Tây Tạng sẽ 
không thê giữ vững được và truyền thừa chân thực 


cũng sẽ bị rơi vào suy thoái. 


3. Thói tham vật chât của các họa sĩ và việc lừa gạt 
khách hàng của họ sẽ khiên cho mọi người vỡ 
mộng về người dân Tây Tạng, cũng như nên nghệ 


thuật Tây Tạng. 


Chắng hạn như tôi nghe nói, và được tận mắt chứng 
kiến, có nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau lúc đầu 
có niềm tin nơi Phật giáo Tây Tạng, song đã vỡ mộng khi 
thấy những hành vi của một vài người Tây Tạng, rõ ràng là 
trái với Giáo lý nhân quả. Cuối cùng, họ trở nên hoải nghi và 
phát triển một cái nhìn sai lạc về Phật Pháp, tới mức họ vứt 
tranh thangka của họ và nhiều thứ khác vào thùng rác, hoặc 


phát triển một thái độ ác cảm đối với nghệ thuật Tây Tạng. 


Chúng ta làm gì để bảo tôn giá trị 


của nên nghệ thuật Tây Tạng? 


Nghệ thuật vẽ tranh thangka của Tây Tạng hiện đang có 
được một số giá trị và vị thế nhất định trên thế giới. Để có 
thể gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật này, để nó luôn 
giữ được chân truyền và mang tới hạnh phúc cho mọi người 
trên khắp thế giới, thì điều hết sức quan trọng đối với người 
nghệ sĩ, là phải có động cơ trong sáng và hành động hợp với 
Giáo lý nhân quả. Nghệ thuật là thước đo cấp độ cao thấp 


của đào tạo nghê, của lòng tin, của việc nghiên cứu, học tập, 


và của con tim. Nói cách khác, tât cả những điêu này bộc lộ 


ra bên ngoài qua nghệ thuật thangka. 


Truyền thống nghệ thuật nảy cũng thể hiện tư tưởng của 
người dân Tây Tạng nói chung, và thể hiện sự truyền trao 
giáo lý Phật đà nói riêng. Một điều quan trọng đối với các tu 
sĩ kiêm họa sĩ, là họ phải ý thức được rằng họ cần phải hành 
xử hợp với Phật tánh thanh tịnh như họ đã được dạy trong 
Giáo pháp. Hơn thế nữa, họ đại diện cho những phẩm chất 


[tốt đẹp] của truyền thống tôn giáo và văn hóa Tây Tạng. 


Vì lẽ đó, tôi xin một lần nữa, và một lần nữa, kêu gỌI 
các bạn hãy làm tất cả những gì có thê đề phát triển động cơ 
trong sáng và cách hành xử hợp với Đạo lý, để truyền thống 
quý báu này có thê làm lợi lạc cho hết thảy mọi người. Sau 
cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những 
cuộc hội thảo như thế này. Và đặc biệt, đối với cuộc hội thảo 
đầu tiên về nghệ thuật Tây Tạng này - tất cả, từ khởi đầu, tới 
phần giữa, và cho tới kết thúc - đều nhằm mục đích tích lũy 
công đức và đặt nền móng trên tình hữu nghị. Tôi xin cầu 
nguyện cho những cuộc hội thảo như thế này sẽ được tiếp 
tục tổ chức và nghệ thuật Tây Tạng sẽ phát triển ra khắp thế 


giới, thỏa mãn ước nguyện của hêt thảy mọi người. 





È¡ ch ồ Cán nàu ẳ tuớt từưum của tu uiện,* 


Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa) 
Chế bản: Kiên Cường 
Đồ họa: Khánh Vinh, An Nhiên. 
Mọi sai sót xin thành tâm sám hồi, 


mọi công đức xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. 


”.. Nếu các bạn như bà lão nọ, thì tôi sẽ là cái răng chó kia. 


Giả như chăng có chút xả lợi nào tuôn ra từ tôi, tức là các 
bạn đã không được như bà lão nọ. Còn nêu các bạn được 


như bà lão nọ thì chặc chăn xá lợi sẽ từ tôi mà tuôn ra. " 


QUỸ ZANGDOK PALRI ẤN TÔNG 





